BÀI TẬP „ 


TOÁN 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


TÔN THÂN (Chủ biên) 
VŨ HỮU BÌNH ~ PHẠM GIA ĐỨC - TRẦN LUẬN - PHAM ĐỨC QUANG 


BÃI TẬP 


TOÁN 


TẬP MỘT 


(ái bản lần thứ tám) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
ỐT - 2011/CXB/757 - 1235/GD : Mã số: 2B703TI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 đo 
chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử dụng 
kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. 
Bộ sách đã là một tài liệu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thêm tư liệu 
trong việc soạn giảng, giúp các em học sinh tự học, tự rèn luyện kĩ 
năng, qua đó củng cố được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp 
giải toán, tăng thêm khả năng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện 
tư duy toán học. 


Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô giáo và 
các em bọc sinh, chúng tôi tiến hành chính lí và bổ sung bộ sách bài 
tập hiện có theo hướng tạo nhiều cơ hội hơn nữa để các em học sinh 
được củng cố kiến thức toán học cơ bản, được rèn luyện kĩ năng theo 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
được Bộ Giáo dục và Đào tao ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. 
Nói chung, ở mỗi "xoán" (§), cuối mỗi chương sẽ có thêm phần Bài ráp 
bổ sung. Trong phần này, có thể có các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 
để các em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức 
của mình. Một số dạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng được 
bổ sung nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, giúp các em học 
sinh tập dượt vận dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau. 
Bộ sách cũng được bổ sung một số bài tập dành cho các em học sinh 
khá, giỏi. Những bài tập này được đánh dấu "*". Bên cạnh đó, các tác 
giả cũng chú ý chỉnh sửa cách diễn đạt ở một số chỗ cho thích hợp và dễ 
hiểu hơn. 


Chúng tôi hi vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trên, bộ sách 
Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc 
nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở các trường THCS trong cả 
nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa đạng của các đối tượng học sinh 
khác nhau. 


Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi những thiếu 
sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, 
cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ sách được 
hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm œm. 


Hà Nội, tháng 1 năm 2010 
CÁC TÁC GIÁ - 


PHẦN ĐẠI SỐ 


Chương I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC 
ĐỀ BÀI 


§1. Tộp hợp Q cóc số hữu tỉ 
1. Điển kí hiệu (e, #, ©) thích hợp vào ô vuông : 


-5L]N; -5L]Z; -5L]Q; SL1Z: =L]Q: N[ ]}q. 


2. Biểu diễn các số hữu tỉ : 


& -. trên trục số. 
4 3 


4. Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông : 
B 


C D 


4. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai : 
a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương. 
b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên. 
e) Số 0 là số hữu tỉ đương. 
đ) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. 
e) Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm. 


5. Cho hai số hữu tỉ 5 và - (b >0, d > 0). Chứng tô rằng : 
a) Nếu ^ < — thìađ<bc; 
b d 


b) Nến ad < bc thì Bn 


=5 


6. a) Chứng tỏ rằng nếu Ê < Š (b>0,d>0) thì 2 < 2~Ê€ «€, 
bdđ b b+đ đ 


b) Hãy viết ba số hữu tí xen giữa = và _ 


7. Tìm x < Q, biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng ba chữ số 1. 
8. So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất : 


=i "` b) _ 267 v - -1347. 
5 1000 ` -268 1343 ` 
38 —88 31 313131 
Ú2 (chaa.Íb:627E$0/6 sănh lajx6iduúd-2vä 2S 2 ho 
b_ b+2001 
BÀI TẬP BỔ SUNG 
1.1. Tập hợp các phân số bằng phân số = là : 
2 
(A) tà @®) ...ÍÃ 


(C) ¬ k#0O 


(Ð) La lkeZ,kz Ì. 
7k 
Hãy chọn đáp án đúng. 


* 


1.2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một đồng ở cột bên phải để được khẳng 
định đúng : 


vo 1) là số hữu tỉ đương 


2) là số hữu tỉ âm 


3) không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm 


4) không là số hữu tỉ 


5) vừa là số hữu tỉ am vừa là số hữu tỉ dương 


628628 


1.3. Viết dạng chung của các số hữu tỉ bằng : 
ì 942942 


1.4. Cho số hữu tỉ h khác 0. Chứng minh rằng : 
a) : là số hữu tỉ đương nếu a và b cùng dấu. 
b) : là số hữu tỉ âm nếu a và b khác dấu. 


1.5. So sánh Ê (b>0) và 2 —P 
b b 


ˆ meNl. 
+1 


1.6. So sánh các số hữu tỉ sau : 


3 H)— =2; 
9 I8 7 5 
278, 287 -157 , -4?7 

C) —— Và ——; đ) —— và —. 
37 46 623 213 


1.7. Tìm phân số có mẫu bằng 7, lớn hơn : và nhỏ hơn = 


1.8. Tìm phân®%ố có tử bằng 7, lớn hơn A và nhỏ hơn + : 


§9. Cộng, trừ số hữu tỉ 


2.1. Số _ là tổng của hai số hữu tỉ Am : 


Sa. 29ceaj vi =t: si sĩ 
A)—+—; B) —+— ; CẦ—+—;: D)—+_—. 
(À1: 4 MP 3 r 6 N: 2 
Hãy chọn đáp án đúng. 

2.2. Tổng ` +——^— bằng : 
SE" BQ]I vẻ 

a I 2ab+I 

A : B)0; C : D : 

: "HD ® ˆbo+Ð ( ˆbo+Ð 


Hãy chọn đáp án đúng. 


2.3. Kết quả của phép tính : + T^o là : 


10 
-6 7 - 6 
A) —; B) —; Œ —;: D) —. 
Vàng ki: Xà: —n 
Hãy chọn đáp án đúng. 
2.4. Tính nhanh : A=i-š-["šÌ*z-5-*ïg: 
3 4 5} 72 9 36 15 
2.5. Tính nhanh : 
l5 .5S 2.7 09: 7, 3 :5 
B=—¬-_—+—--—+—--—-— +—_-—+ 
5 7 9 1l l3 16 13 11 9 
2.,6.# Tính nhanh : 
=5... `... 
100 10099 9998 9897 ˆ 32 


§5. Nhôn, chío số hữu tỉ 


10. Tính : 
đc BỊ 2 
39 52 9 l6 
.... KUNG: —=. 
5_ 11' 37 -85` 9 


11. Viết số hữu tỉ : dưới các dạng sau đây : 


a) Tích của hai số hữu tỉ. 
b) Thương của hai số hữu tỉ. 
c) Tổng của một số hữu tỉ dương và một số hữu tỉ âm. 


ˆ + + „ ⁄/ 1> —¬1 
d) Tổng của hai số hữu tỉ âm trong đó một số là KT 


12. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây : 
Biết rằng : 


13. Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông : 


1 I 1 1 II 1 
—=—|—+_-l< <—-|—_-.. 
2 Ệ 4) LÌ 4ã Lạ c) 
14. Tính giá trị của các biểu thức A, B, C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo 
thứ tự từ nhỏ đến lớn : 


2 3 =] 
=—+—.|— |; 
3 4\09 

3 


| 
B=2—-lI—‹(-2.2); 
lãi 2 


C= Ế = 02] {o4 = s} 
4 5 


15. Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng : 


45:25 =7 <x<[3 :32+ 45.155): |~1 
918 so 45 2 


16. Tìm x e Q, biết rằng : 


l1 Ệ ] 2 
a) —_-|—+x|=-_-; 
12 \ỗ 3 


17. Tính nhanh giá trị của biểu thức sau : 


075-06+2+-Š 


bé 7 13, 


3:08) -.3/31 71 
7 13 


18. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo 
quy tắc : 


19. Tìm x c Q, biết : 
a) (x+ 1)(x — 2) <0; b)œ&—2|x+ 2] >0, 


20. Khi cộng hai số tự nhiên, ta luôn được kết quả là một số tư nhiên. Ta nói phép 
cộng luôn luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Khi trừ hai số tự 
nhiên, kết quả có thể không phải là số tự nhiên (ví đụ I —- 3 = ?), ta nói phép 
trừ không luôn luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Đố em phép tính 
nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện 
được trong : 

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0 ; 
b) Tập hợp các số hữu tỉ dương ; 
c) Tập hợp các số hữu tỉ âm. 


2L. Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x + ÿy = Xy = X: y (y0). 
22. Tính : 


Í 2 3 193 _ Í 7 11 2001 
NỈ CC so clip 
193 386) 17 34||\2001 4002} 25 


23. Cho A = L0.8.7 + (08Ê Ít25.7 : “ 125) + 31,64. 


3 
1,09 - 0,29).— 
— 4 


B- ` 
(18,9 -— lề San? 


Hỏi A gấp mấy lần B ? 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
Ẹ -7 5)\1I1 
- 3.1. Kết quả phép tính | —:— |.— là: 
KÔI du Ẹ 3) l6 
-71 7 củi ở -71 
A) —: B) —; @—; D) ——. 
(À) -nn (8) (Ó 2o N nn0 
Hãy chọn đáp án đúng. 


3.2. So sánh các tích sau bằng cách hợp lí nhất : 


"-():3).5--0L8)L$ 


x1 | 


3.4.* Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x — y = x.y =X: y (y.>0). 
4.5.* Tìm các số hữu tỉ x, y, z biết rằng : 
XíX+Yÿ +72) =—5 ; y(x +y +72)=9; 7X +y + 7z) = 5. 


9 
2 


5Ì 


§4. Gió trị tuuệt đối của một số hữu tỉ 
Cộng, trừ, nhân, chio số thộp phôn 


24. Tìm x c Q, biết : 


a) |x| =2.1; b) xÌ=2 vàx<0; 
2 
©) |xÌ KSI b đ) xÌ=0,35 và x >0, 
25. Tính : 
a) 3,26 — 1,549; b) 0,167 — 2,396 ; 
c)-—3,29 - 0,867 ; đd)—5,09 +2,65. 


26. Với bài tập : Tính tổng S = (—7,8) + (—5,3) + (+7,8) + (+1,3), hai bạn Cường và 
Mai đã làm như sau : 


Bài làm của Cường Bài làm của Mai 
S=(CC?28)+(C5,3) +(+78)+ (+13) S=(C7/8)+ (5,3) + (+78) + Œœ1,3) 
=(-13,1)+(+7,8) + (+1,3) =[C7.8) + (+7,8)] +[(-5,3) + (+1,3)] 
= (—5,3) + (+1,3) =0+(-4) 
=—4 =-Á4, 
a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn. 
b) Theo em, nên làm cách nào 2 


27. Tính bằng cách hợp lí giá trị của các biểu thức sau : 
a) (—3,8) + [(—5,7) + (+3,8)] ; 
b) (+31,4) + [(+6,4) + (—18)]; 
c) [(-9,6) + (+4,5)1 + [(+9,6) +(—1,5)]; 
đ) [(— 4.9) + (—37,8)] + [+1,9) + (+2,8)]. 
28. Tính giá trị của các biểu thức sau khi đã bỏ dấu ngoặc : 
A=(3,1- 2,5) -(—2,5 +3,1) 
B=(@,3- 2,8) - (4+ 5,3) 
C=-(251.3+281)+3.251T—(1— 281) 


D=-(S+2)~ (ti): 
5 .4/ 4 5 


12 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 
36. 


37, 


Tính giá trị của các biểu thức sau với |a| = 1,5 ;b=— 0,75. 
M=a+2ab-—b 

N=a:2-2:b 

P= (72) :aỄ — b‹ệ- 

Tính theo hai cách giá trị của các biểu thức sau :_ 
E=5,5.(2—3,6) 


F=-—3,1.(3—- 5,7). 

Tìm x c Q, biết : 

a) |2,5—x| = 13; b)1,6- |x-0,2| =0; 
€) [x—1,5Ỉ + ]2,5—xÌ =0. 

Tìm giá trị lớn nhất của : 

A=0,5~ |x—3,5] 

B=- Ì14-x| -2. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của : 

C=1/7+ |3,4-x| 

D= lx+2,8| - 3.5. 

Đặt một cặp dấu ngoặc ( ) vào biểu thức ở vế trái để được kết quả đúng bằng 
VẾ phải : 

a) 2,2 - 3.3 + 44 - 5,5 + 6,6 =-—8,8 ; 

b) 2,22 _— 33+ 4,4— 5,5 + 6,6 =—4.4; 

©) 2/2- 3,3+4,4— 5,5 + 6,6 =6,6; 

đ) 2,2~— 3,3 + 4,4 - 5,5 + 6,6 = —6,6. 


Tính : 12345,4321.. 2468,91011 + 12345,4321.. (—2468,91011). 

Đúng hay saI 2 

3,7. (7.865. 31,41) = (5,7. 7,65). (5,7. 31,41). 

Giả sử x e Q. Kí hiệu (x], đọc là phản nguyên của x, là số nguyên lớn nhất 
không vượt quá x, nghĩa là [x] là số nguyên sao cho [x] < x < [x] + 1. 


Tìm [2.3], H [-4],[-5.16]. 


3 


38. Gia sử x e Q. Kí hiệu {x) đọc là phần lẻ của x, là hiệu x — [x], nghĩa là : 
{x}=x- lã]. 


Tìm {x}, biết : x = 0,5 ; x =~3,15. 
BÀI TẬP BỔ SUNG 


4.1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một đòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng : 
Với x là số hữu tỉ : 


A) nếu x > 0 thì 1) Jx| < x 
—— 
B) nếu x = 0 thì 2) lx|=x 
C) nếu x < 0 thì 3) |xÌ = 3,14 
D) nếu x = 3,14 thì 4) lx| = —x 
“3| D 
5) |x| = 0 


4.2. Cho A = ~12,7.32,6 + 2/7.12.8 + 12,7.2,6 + 2„7.17,2. Giá trị của biểu thức A là : 
(A)—300; (B)-200; (C) 300 ; (D) 200. 
Hãy chọn đáp án đúng. 

4.3. Cho a =_—6,b= 3,c = ~2. 

Tính : là+b-—cl;la-b+cl ;la—b— cl. 

4.4. Tìm x, biết : 

lx —1l+lx - 4| = 3x. 
4.5. Tìm x, biết : 

lx+1l+|k + 4| =3x. 
4.6.* Tìm x, biết : 

|xœ&« - 4| = x. 


§5. Luỹ thờo củo một số hữu tỉ 
39. Tính : 


14 


40. Viết các số sau đưới dạng luỹ thừa với số mũ khác I : 

125; 125; 27; -2!. 
41. Viết số 25 dưới đạng luỹ thừa. Tìm tất cả các cách viết. 
42. Tìm x e Q, biết ràng : 


À2 § 
ø (x~3] =0; b)(x— 2)“ =tl; 
c) (2x ~ DĐ =~8; đ) ID Số 
ỹ 16 
43. So sánh : 2? và 3150, 
44. Tính 
a) 253: 52 ; 


45. Viết các biếu thức số sau đưới dạng a”" (aceQ.neN): 


a) 9.33.-L,32. 
8 


46. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho : 
a)2.16> 2" >4; 


b)9.27< 3° <243. 


15 


47. Chứng minh rằng : 
8” — 2! chia hết cho 14. 
48. So sánh : 2°! và 53, 
49. Hãy chọn cân trả lời đúng trong các câu A, B, C,D,E: 
a) 36.32 = 
A) 3°; B) 3Ÿ, © 32; D) 9Ẻ, E) 912, 
b) 22.2!,2 = 
A) 22; B) 42; œ 82; D) 2°; E) 82t. 


A) a=2, B) (2a)"?2; C) (a.a)”": D) a"†2, E) an, 
đd) 3Š ; 3? = 
A) 3Š; B) lÝ; C) 3; D) 3!2; E) 3. 
BÀI TẬP BỔ SƯNG 


5.1. Tổng SỐ + 5) + 5) + % + 5” bằng : 


(A25; — (5”; (O 5”; (D) 25”. 
Hãy chọn đáp án đúng. 

§.2. Số xÌ là kết quả của phép toán 
(A)x'“:x;  (@Œ)x 3x; (C xỂ.xẾ; (D)x“x. 
Hãy chọn đáp án đúng. 

5.3. Tìm x, biết : 
¬—. b) Š =729 

5.4. Tìm số nguyên 1 lớn nhất sao cho HT 6: 


Š.%*, Tính : 


M=220!10 _ (22002 „ 22008, „2l „ 203, 


1ó. 


5.6. So sánh 3009 và 9090 bàng hai cách. 


5.7*, So sánh 2222 và 322, 


§ó. Luũ thừo củo một số hữu tỉ (tiếp) 


40. Tính : 
5 
a) B 55; b) (0,125)”.512; c)(0,25).1024.. 
51. Tính : 
3 4 2 
vị —.  ——— 
40 130 (0,375) 
52. Tìm giá trị của các biểu thức sau : 
45! vận (0,8) 215,g# 
8= b) nh ST 
75 (0.4) 6.8 
53. Viết các số sau đây dưới dạng luỹ thừa của 3 : 
1; 243; bề ` : 
39 


54. Hình vuông dưới đây có tính chất : mỗi ò ghi một luỹ thừa của 2 : tích các số 
trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Hãy điển các số 
còn thiếu vào các ô trống : 


27 


5Š. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E: 


a) 10 3= 

A) 10— 3; Bì: O ca: D) 10); E) -H, 
b) 102.107= 

A) 1019; B)100'; C›l0'; D)20';, E)2019, 


Z- BTT7/1-A 17 


T9 ra) B) 22; œ1; D) 2Ể; E) 2, 
56. So sánh 9972 và 9oog!0. 
Š7. Chứng minh các đẳng thức sau : 
a) 128.912 = 18!6; 
b) 7570 = 4510 s20. 


58. Hình vuông dưới đây có tính chất : mỗi ô ghi một luỹ thừa của 10 ; tích các số 
trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Hãy điền các số 
còn thiếu vào các ô trống : 


59. Chứng minh rằng I0 — 5” chia hết cho 59. 
BÀI TẬP BỔ SUNG 


6.1. Kết quả của phép nhân 4.4Š là : 


(A)4'9; (B)4'; (C 169; (Ð) 16), 
Hãy chọn đáp án đúng. 

6.2. Kết quả của phép chia 4: 4? là 
(A) lỶ; () lỂ; (4'°; (D) 4. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


gi3 
6.3. Tính : ——. 
419 


6.4*. Cho số a = 22,5”. Tìm số các chữ số của số a. 


I§ 2-BTT7/1-B 


6.5*. Cho số b = 32092,720!9 132?!Í_Tìm chữ số hàng đơn vị của số b. 

20 20 
6.6.Tính M= SS— ca. 
4“ +64 
6.7. Tìm x, biết : 

4.2 x'” 1 
a) (x Ý“ =—z (x0); b) xU = 25xỂ, 

X 

6.8. Tìm x, biết : 
9 8 


Đi ng hang, _= TS 
a) (2x+ 3) TT” b) (3x —1) 3 


§7. Tỉ lệ thức 


60. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên : 


a) 1,5: 2,16 ; b) q.: ð}'Z x21; 
7 5 9 
61. Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau : 
1 2 
-51 069. b) 1 cụ 
85 -L15 SUS nah2 
4 3 


c)— 0,375: 0,875 = —3,63 : 8,47. 


62. Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không 2 
a)(-0,3):2./7 và (-1,7I): 15,39; 
b)4,86 : (—11,34)- và (-9,3): 21,6. 


63. Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không ? Nếu lập được hãy viết 
tỉ lệ thức đó : 
a) 1,05; 30, 42; L7; 
b22; 46; 33; 6.7. 

64. Lập tất cá các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau : 
a)7.(—28)=(-49).4; 
b)0,36.4.25=0,9. 1,7. 


6S. 


66. 


67. 


68. 


Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau : 
6:(-27)= [-6;]:29~ 
2 4 
Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các số sau : 
5; 25; 125; 625. 
Chứng minh rằng từ đẳng thức ad = bc (c, d # 0), ta có thể suy ra được 


\ 
c...d 


Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong năm số sau đây : 
4; 16; 64; 256; 1024. 


69. Tìm x, biết : 

X 60 -2_ —X 
àâ ——.... b — == —. 
=T X , ÑC c0. 

25 
79. Tìm x trong các tỉ lệ thỨc sau : 
I „2 
a) 3,8: (2x)= —:2— ; 
) (2x) SP KP 


71. 


72. 


73. 


20 


b) (0,25x) : 3 = 2:0125 : 
c)0,01:2,5 =(0,75x): 0.75; 
1 2 
đ) I—:0,8 = —:(0,1x). 
& Di an 


Cho lệ thức T = Ÿ và xy = 112. Tìm x và. 
Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức ` = “ (với b+ d0) ta suy ra được ~ = 2 ~€. 
b d b b+d 
Kự bị „ 8. C€v„ : „ a=b c-d 
Cho a, b, c, dz 0. Từ tï lệ KHI my hãy suy ra tỉ lệ thức = : 
ã € 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


7,1. Cho tỉ lệ thức = = = . Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau : 


Câu 
a) Các số 7,5 và 12 là các ngoại tỉ 
b) Các số 4 và 7,5 là các trung tỉ 
c) Các số 4 và 22,5 là các trung tỉ 


đ) Các số 22,5 và 12 là các trung tỉ 
e) Các số 7,5 và 22,5 là các ngoại tỉ 


2.2. Từ tỉ lệ thức : = ñ (a, b, c, d khác 0) ta suy ra : 


a b a Ð đ a b d 
A)—=—; B)—-=_—; CŒẦ\ẹ-=—;, Đ)—=~—. 
lv 2T ng Vg TIE SH ng 
Hãy chọn đáp án đúng. 
7.8, Cho 2 =— (a, b, c khác 0, a z:b, z4). 
". a c 
Chứng minh rằng ——— = : 
° Pu cb c-d 
7.4*. Cho tỉ lệ thức È = “. 
b dđ 
2 2 
Chứng minh rằng ˆ“ = Ê Ehó  ÊÊn 
bd b?+d2 


§8. Tính chết của dõụ tỉ số bằng nhau 


74. Tìm hai số x và y, biết ñ = “vàxty=-2I. 


Ct | 


75. Tìm hai số x và y, biết 7x = 3y và x — y = l6. 


76. Tính độ đài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của 
tam giác tỉ lệ với các số 2; 4 ; 5. 


21 


77. Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 
3 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9. 


78. So sánh các số a, b và c, biết rằng 


79. Tìm các số a, b, c, d, biết rằng : 
a:b:c:d=2:3:4:5vàa+b+c+d=-42. 
80. Tìm các số a, b, c, biết rằng : 


KH uạc Ê vàa+2b-— 3c = -20. 
2 3 4 
§1. Tìm các số a, b, c, biết rằng : 
SP LẠ con ng 
2y Và 4 


82. Tìm các số a, b, c, biết rằng : 


83. Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ và 10000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều 
bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ ? 


84. Chứng minh rằng nếu aˆ = bc (với a # b và a#c) thì ——— 2BEL22 292i) 


a-b c-a 
BÀI TẬP BỔ SUNG 
8.1. Nếu Ễ = Ý v àx+y=-22 thì : 
38 
(A)x=3;y=8; (Œ)x=-6;y=—L6 
(C)x=-l6;y=-6; (D)x=6;y=-28. 
Hãy chọn đáp án đúng. 
8.2. Nếu Ê = C thì ta có: 
b đ 
a a+c 8 ac a  a+c 1ñ 8-=œGC 
A)—= P B)—-=— =P= » D)—= 
XD b-d =: bd CÓ b+đ Cố b+d 


Hãy chọn đáp án đúng. 
22 


8.3. Cho - = —. Chứng minh —”—=—“—. 
b đ 34a+b_  $%c+d 
a € : 
8.4. Cho — = —. Chứng minh : 
b d ` 
BI: _— 
TT S  ¡ b G5) 
c~d cả (c—đ) cd 


§.5. Tìm x, y biết : z s. và xy = 96. 
XYy 


bz-cy cx-aZ ay—bx 
a b có ^ 
Hãy chứng minh x: y:z=a:b:c. 


§.6*. Biết rằng 


§9. Số thộp phôan hữu họn. Số thộp phôn vô họn tuồn hoàn 


85. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi 
viết chúng dưới dạng đó : 


86. Viết dưới dạng gọn (có chu kì trong dấu ngoặc) các số thập phân vô hạn 
tuần hoàn sau : 


0,3333...; —1,3212121...; 2,513513513... ; 13,26535353... 


§7. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần 
hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó : 


SN =. cố neẽ 


l , bỏ 


6` 3`) 15 11 
88. Để viết số 0,25) đưới dạng phân số, ta làm như sau : 


1 25 1 
0,25) = 0,(01). 25 = —-25 = — (vì — =0,(01)). 
(25) =0,(01) So 99 (vì 90 ( 


Theo cách trên, hãy viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số : 
0/34), 0,6); 0,122). 


23 


§9, Để viết số 0,0(3) dưới KẺ: phân số ta làm như sau : 
] 3 f 
00)= xo:043) = g:0Á9:3= na P nh at 5 =0,q)). 
Theo cách trên, hãy viết các số thập phân sau đây đưới dạng phân số : 
0,08); 0,12); 0.123). 
90. Tìm số hữu tỉ a sao cho x < a < y, biết rằng : 
a)x=313,9543..;  y=314,1762... 
b)x=-35,2475..; y=-34,9628... 
91. Chứng tỏ rằng : 
a)0,37)+0,(62)= 1; 
b) 0,33). 3 = L. 


92. Tìm các số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu a — b bàng thương a : b và bằng hai lần 
tổng a + b. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


12 7 8 IUƯ 


39' 35' 50' 40 
phân vô hạn tuần hoàn là : 


9,1. Trong các phân số —— , phân số viết được dưới dạng số thập 
12 7 8 17 

A)-—; B) —; œ\`—; D) —. 

Đ đồ ch NT 

Hãy chọn đáp án đúng. 


9.2, Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng 
định đúng : 


A) Phân số 5 viết dưới đạng số thập phân là lộ) s 
B) Số 0, (4) viết dưới dạng phân số là 2) ) 
-Cÿ Phân số = viết dưới dạng số thập phân là 3)0,(1) 
D) Số 0, (3) viết dưới đạng phân số là 420,0) 
| 5)0, (01) 


24 


9.3. Tìm các phân số tối giản có mẫu khác 1, biết ràng tích của tử và mẫu bằng 
3150 và phân số này có thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 

9.4*, Chữ số thập phân thứ 100 sau dấu phẩy của phân số : (viết đưới dạng số 
thập phân) là chữ số nào ? 


§10. Làm tròn số 


93. Lầm tròn các số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất : 

6/70; 345; 2119, 6092; 005, 0,035; 29/88, 9,99, 
94. Làm tròn các số sau đây : 

a) Tròn chục: 50326; 991,23. 

b) Tròn trăm: 59436,21; — 56873. 

c) Tròn nghìn: 107506 ; 288097,3. 


95. Tìm giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học với kết quả năm lần đo là 
10,27m; 10,25m; 10,28m; 10,26m ; 10,23m. 


96. Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông có cạnh đo được là 12,4m 
(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 


97. Biết I inh-sơ (inch), kí hiệu "in" bằng 2,54cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiên 
nh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) 2 


98. Biết Í mét gần bàng 3,28 "phút" (foot), kí hiệu "ft”. Hỏi IÍt gần bằng bao 
nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) ? 


99, Viết các hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng (lầm tròn đến chữ số 
thập phân thứ hai) : 
5 1 3 
=c b) 5—; e) 4+—. 
Bái l3 '*n 


100. Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai : 
a) 5.3013 + 1,49 +2,364 + 0,154; 
b) (2,635 + 8,3) - (6,002 + 0,16) ; 
c) 96,3. 3,007 ; 
đ) 4,508 : 0,19. 


25 


101. Ước lượng kết quả các phép tính sau : 


a) 21608. 293 ; 
b) 11,032. 24,3; 
c) 76240: 6; 

d) 57,80 : 49. 


102. Điền vào bảng sau : 


Phép tính 


Ước lượng kết quả Đáp số đúng 


24.68:12 
7,8.3,1: 1,6 
6,9.72 : 24 
56.9.9:8,8 


0,38. 0,45: 0,95 | 


20.70: 10 = 140 136 


103. Trò chơi "Ước lượng tích của hai số" : 


Hai người tham gia trò chơi. 


Người thứ nhất yêu cầu người thứ hai ước lượng tích của một phép nhân, 


chăng hạn 147. 56. 


Người thứ hai đến lượt mình lại yêu cầu người thứ nhất ước lượng tích của một 
phép nhân, chẳng hạn 236 . 45. 


Mỗi người viết đáp số của mình, sau đó kiểm tra lại kết quả bằng máy tính 


bỏ túi. Người nào có đáp số sát với đáp số đúng hơn thì được 1 điểm. Ai đạt 
10 điểm trước thì người ấy thắng. 


104. Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để cộng và trừ nhẩm các số No Êg 


25 


và số thập phân. Ví dụ : 


a) 798 + 248 = (800 — 2) + 248 b) 7,31 — 0,96 = 7,31 — (1 - 0,04) 
= (800 + 248) — 2 =(7.31-—1)+0,04 
=1048 —2 =6,31+0,04 
= 1946. = 6,35. 


Theo cách trên, em hãy tính nhẩm : 


a)257+319; 


b) 6,78 - 2,99. 


105. Bốn mảnh đất A. B, C, D có diện tích lần lượt là 196,75m”; 89,623m”; 
127,02m?; 102,9m2. 
a) Tính tổng diện tích bốn mảnh đất đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 


b) Mảnh đất Á rộng hơn mảnh đất B bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ 
số thập phân thứ nhất) ? 


c) Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số 
thập phân thứ nhất) ? 


đ) So sánh tổng diện tích hai mảnh A, B và tổng điện tích hai mảnh C, D. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


10.1. Kết quả phép chia 17 : 13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là : 


(A) L30;: (B) 1,32; (C) 1,3; (D) 1.31. 
Hãy chọn đáp án đúng. 

10.2. Ti¡-vì loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng : 
(A) 53cm ; (B) 52cm ; (Œ) 54cm : (D) 5lcm. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


10.3. Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 21 000. Số đó có thể 
lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiều 2 


10.4. Viết phân số _ đưới dạng số thập phán rồi làm tròn đến : 


a) hàng đơn vị ; 

b) chữ số thập phân thứ nhất ; 
c) chữ số thập phân thứ hai ; 
đd) chữ số thập phân thứ sáu. 


§11. Số vô tỉ. Hhói niệm về cồn bộc hai 


106. Điền số thích hợp vào các bảng sau : 
T t= 0s 
2 3 10 -2 | —3 l 0 


— 
_ 
= 
{nh 
[2 


x? | 4 9 


R J- x=. 


27 


r 
X 4 9 -4 I 0 |1,21 10,25 | 1,44 | -25 s 
Không 
4x | 2 3 có | 
107. Tính : 
a) X81; b) v§100; c) 464; 
đ) v/0,64; e) V1000000 ; ø) 40,01; 


hộ Lộc ; De: KT, 
100 25 121 


108. Trong các số sau đây, số nào có căn bậc hai 2 Hãy cho biết căn bậc hai 
không âm của các số đó : 


a=0; b=-25; c=1; d=l6+9;  e=32+42; 
g=m-4; h=(2-I!1Đˆ; i=(-5/ 2; ke=-3!; I= v16 ; 
m= 3; n=52-3/. 
109. Hãy cho biết mỗi số sau đây là căn bậc hai của số nào ? 
a=2; b=-5; c=l; - đ=25; c=0; g= V1 ; 
h=^; i= 4-3; . 
4 4 2 


110. Tìm cãn bậc hai không âm của các số sau : 
a) 16 ; 1600 ; 0,16; 162. 


b25; 52; (G5; 2. 

c)Ì; 100; 0.01; 10000. 

đ)0/04; 0/36; 144; 0.0121. 
3 


® 

lÌ) 
sỊ 
° 

c 

H 
Kia 

œ 

lì 

~ 

IS 
MB || "bò 
+ 
“lv 
h b» 

ˆ 

ÍÌ 
S5 
| | 

t 
S18 
SỈ 


28 


112. Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ? 
a = \(2.52 - (0,72 ; b=/(2,5—0,7 
= v2.5 + 0,7)(2,5 - 0,7); d= hú 
1,8. 3,2 ; 5 
113. 2) Điền số thích hợp vào chỗ trống (...) : 


b) Viết tiếp ba đẳng thức nữa vào "danh sách” trên. 
114, a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (...) : 
MW=.. 
J2 18a 
Allt21454+ 24 1 mới 


b) Viết tiếp ba đẳng thức nữa vào “danh sách" trên. 


115. Cho x là một số hữu tỉ khác 0, y là một số vô tỉ. Chứng tỏ rằng x + y và X. V 


là những số vô tỉ. 

116. Biết a là số vô tỉ. Hỏi b là số hữu tỉ hay vô tỉ, nếu : 
a) a + b là số hữu t1 2 
b) a. b là số hữu tỉ ? 


BÀI TẬP BỐ SUNG 


11.1. Trong các số 4289; mu ;_0,131313... ; 0,010010001.., số vô tí là số : 


(A) v289 ; @®) _n : (O0,131313..,;,  (D)0,010010001... 
Hãy chọn đáp án đúng. 


11.2. V256 bằng : 


(A) 128; (Œ)-128; (O 16; (D)+l6. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


29 


11.3. Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh : 


X40 +2 với v40 + A2. 


=_.. ] 
11.4. Cho A = V625 -—— ; B= V576 - —= +1. 
⁄5 46 
Hãy so sánh A và B. 
118, Cho A = VX+2 +2 B= 2. -3ýx =5. 
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của A. 


b) Tìm giá trị lớn nhất của B. 


11,6. Cho ÀA = 3 


. Tìm x e Z. và x < 30 để A có giá trị nguyên. 


11.7*. Cho B= + -, Tìm x e Z. để B có giá trị nguyên. 
X _ 


§19, Số thực 
117. Điền các dấu (c, £, —) thích hợp vào ô vuông : 
-2119: 1E]R: ⁄2[: 
-3; [Z: v9 []N; NE]R. 
118. So sánh các số thực : 
a) 2,(15) và 2,14) ; b) -0,2673 và —0,267(3) ; 
©) 12357) và 1.2357; d) 0,(428571) và _ 


119. Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 
3 22 
-L7S; -2;: Ô¡ 52; 8ì Ti M5. 
120. Tính bằng cách hợp H : 
A =(-5.55) + ([(ŒẰ41,3) + (+Š)] + (+0,85)† 
B=(-87,5) + {(+87,5) + [(+3,8) + (— 0,8)]] 
C= [(+9,5) + (—13)| + [(—5) + (+8,5)]. 


30 


121. Tính: 


122. Biết rằng : 
x+(-4,5)<y+(-45) 
y+(+68)<z+(+6,8). 
Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự tăng dần. 
123. Biếtrằng: x - (3,8) < y —- (-3,8) 
y- (+7,5) <z— (+7,5). 
Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần. 
124. Biết rằng : x + y =9,8 và x =—3,1. Không tính toán, hãy so sánh x, y và 0. 
12§. Biết rằng : x — y =—5 và y =— 6. Không tính toán, hãy so sánh x, y và Ö. 


126. Tìm x, biết rằng : 


a)3.(10.x)=Ll1; bB)3.(10+x)= II1I; 
c)3+(10.x)= 111; đ®)3+(10 + x)= 111. 
127. Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ : 
a)5.x=6,25; Š5+x=6,/25; 
3 3 
b) —.y=-2,25; —+y=-2,25 ; 
). y PIN, 
c)0,95.z=-—18.05 ; 0,95 +z=-18,05. 
128. Tính : 


—— (81624: 4,8~— 4,505)” + 125.0,75 
{[(0,44)7 : 0,88 + 3,532 - (2,75)21 : 0,52 


129. Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho ba giá trị A, B, C trong đó chỉ có 
một giá trị đúng. Hãy chọn giá trị đúng ấy : 


a) X= V144 
A=72; B=12; C=-12. 


3l 


b) Y= V25-9 


A=5—3; B=&8; C=4. 
c) Z= X4+36 +81 
A=2+6+9;  B=+ill;  C=II, 
BÀI TẬP BỔ SUNG 


12.1. Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau : 


Câu Đúng Sai 
—— 


L a) a là số vô tỉ thì a cũng là số thực 
b) a là căn bậc hai của một số tự nhiên thì a là số vô do Ị 
c) a là số thực thì a là số vô tỉ 


đ) a là số hữu tỉ thì a không phải là số vô tỉ 


12.2. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau : 

(A) Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ. 

(B) Tích của hai số vô tỉ là một số vô tỉ. 

(C) Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ. 

(D) Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ. 
12.3. Thương của một số vô tỉ và một số hữu tỉ là một số vô tï hay số hữu tỉ ? 
12.4. Tích của một số vô tỉ và một số hữu tỉ khác 0 là một số vô tỉ hay số hữu tỉ ? 
L2.5*, Cho x > y > 0. Chứng mình rằng x” > y”. 


12.6*. Chứng minh rằng nếu số tự nhiên a không phải là số chính phương thì va 
là số vô tỉ. 


Bòi tộp ôn chương Ì 
130. Tìm x, biết : 


, 


Sì đ ee) BịO  = 
4 3 T 


œ [tn 


c)0,472 — x= 1,634; d)—2,12-x= ¬ 


32 


131. Tìm số nghịch đảo của a, biết : 
a)a=0,25; b)a= 2: ¬- đ)ìa=0 


132. Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số hữu tỉ âm. 
133. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau : 
a)X:(—2,14) = (—3.12) : 1/2; 


5) l 
b) 2~:x=2— :(-0,06). 
) 3 X 12 ( ) 


134. Từ tỉ lệ thức ¬ = , hãy suy ra các f1 lệ thức sau : 
a+b_ c+d 
a) = : 
b _ 
a 


b) 


= (với +bz0,c +d+0). 
a+b c+d 


135. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 7Ôm và tỉ số giữa hai cạnh của 
nó bằng n Tính diện tích miếng đất này. 

136. Hãy cho một ví dụ để bác bỏ mệnh đề sau : "Tổng của hai số vô tỉ là một số 
vô tỉ". 

137. a) Các đẳng thức sau có đúng không ? 


XI+2?=1+2 
!°+22+3)=1+2+3. 


b) Hãy cho và kiểm tra hai đẳng thức cùng loại như trên. 
138. Tính: 


IB _ 2— = l0S 230-L + 465. 
BE. 4 2 6) 25 4 


l + Ÿ) : l2 — Bộ) 
j° lố 3 T 


3- BTT7/1-A 33 


139. Tính : 
4,5: [sa — [s2 x .078).24 :0,88 


5 


17,81: L,37 — 232 ;l— 
3 6 


140. Cho x, y c Q. Chứng tỏ rằng : 
8) |x+y| < Ìx + |y \ 


b) Íx- y| > |x| - lyÏl. 


141. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 
A=lx~2001| + [x—-t|. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


LI. Tích 2).9.2.9Ẻ bằng : 


(A) 11; (@®) 11; (C 324”; (D) 18Ẻ. 


Hãy chọn đáp án đúng. 


T2 2a 
L2. Thương —T băng : 
46 


1 15 1 2 

(A)4; (B) B ; () B : (Ð) 1. 
3 3 

Hãy chọn đáp án đúng. 


14. na bằng 
9 16 


| . 
A)—; B) —; C) — ; D) —. 
( sn) ( vn) (© (D) 
Hãy chọn đáp án đúng. 


I.4*. Choa+b+c=a?+bF+c?=lvàx:y:z=a:b:c. 


2 2 


Chứng minh rằng : (x + y + Z}” = x2 + yˆ + ZẺ. 


x?+y? h“. ‹ 


1.5*. Tìm x, y biết h 


và x1! =§81. 


34 


3- BTT7/(-B 


1.6%. Với giá trị nào của x thì A = Ìx - 3| + Ìx — 5] + |x — 7Ì đạt giá trị nhỏ nhất ? 
I7*. Với giá trị nào của x thì B = |x — I| +|x — 2| + |x — 3| + Ìx — 3Ì đạt giá trị nhỏ nhất ? 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


§1. Tộp hợp Q các số hữu tỉ 


1. -5£N, -5eZ, -5cQ, - #5, -5 Q, NcQ. 


2. Viết ¬ = E Học sinh tự vẽ hình. 


3. 
4. 
Ñ. 
: ,„ ad  bc „. 
S299801E0211-1608000202)50006 0024400121620 nEAA TP Aiaa) 
b) Ngược lại, nếu ad < bc thì =Ẻ < cải Suy ra TA, 
bd  bđ b đ 
Ta có thể viết: ˆ < “ c>ad<bc. 
b dđ 
6. a) Theo bài 5 ta có bến Sad<be, (D) 
Thêm ab vào hai vế của (1):  ad+ ab <bc +ab 
`a  a+ec 
b+đ)<b(a+c) —> —< : 2 
a( lào Quà, b b+rđ si 
Thêm cả vào hai vế của (l): ad + cd <bc + cả 
a+€ C 
đ(a + c)< c(b +) > <—. 3 
(a+c)<c(b+d) TU @) 


Từ (2) và (3) ta có : Ki Nướng top 
b b+d ú 


35 


b) Theo câu a (a lần lượt có : 


"nh. 


Vậy —“—<““~<— 
3 13 10 `7 4 
CkỦ, 
H 
1 -1l 1 
3) —<0<— —=<= 
1000 5 1000 
bị 27 „¡„ 1347 267 _ -1347 
268 ` 13434 ” -268 1343 


13.13 1 29 29 “13 29 

c€ỒẶ —>—=_—-=_—>—-—= < ——. 
38 20 3 87 88 7 38 -—88 
-18 _ -18.1I0101 _ -181818 


đ= Sẽ 8... 
3l 3110101 313131 


9, Xéttích a(b+ 2001) = ab + 2001a, 
b(a + 2001) = ab + 200Ib. Vì b > 0 nên b + 2001 > 0. 
a) Nếu a > b thì ab + 2001a > ab + 2001b 


a(b + 2001) > b(a + 2001) 
T0 qui n 2IDÀi Ki, 
b  b+2001 
b) Tương tự (theo bài 5) nếu a < b thì > `« ĐÓ DU) 
b b+200I 
SNẽuš ZbllifiÐiEng AT ÓC, 
bb+2001 
BÀI TẬP BỔ SUNG 
1.1. Chọn (D). 


12.A) >3); PB) >]); œ@)_->2); bì 4). 


36 


-628628 _ -2.314314 
` 942942 


Dạng chung của các số hữu tỉ bằng 


3.314314 


_ 
_ 


-628628 


942942 


1.4. Xét số hữu tỉ = „ có thể coi b > 0. 


a) Nếu a, b cùng dấu thì a > 0 và b > 0. 


Suy ra _ bộ =0 tức là ^ đương. 
bb b 


b) Nếu a, b khác dấu thì a < 0 và b > 0. 


Sửy HỖ <.C =0 túc là Ê ấm, 
bb b 


1.5. Ta có ˆ < 
b b 


a+n 
+1 


«&>a<b(vìn>0) 


Vậy `È<^ ˆ G@a«<b. 
b 
Tương tự Tu c©a>b 
b bỉrn 
. H  đ ng 
b +n 
1.6. Áp“đụng bài 1.5, ta có : 
4 4 4+9 I3 
Aa)— <1 =—<—-——=-—. 
9 9D 9+9 18 
=“-. eo, 
7 7 7+3 10 P) 
278 278 _27R8+9_ 2§7 
c) —>l1 —— =——. 
37 37 37+09 46 
4) —157 157 -l157+16 _ 
623 623 623 +16 


2m 


là ———- với m e Z„ m # Ö. 


3m 


©=>a(b+n) < ba +n) <> ab + an < ab + bn 


37 


LẺ: Boiglianể piápHú1R ^ saocNo << ec: 
7 97 9 
: „ -35_ 0x -l4 
uy đồng mẫu ta được : ——- < — < ——. 
la Du, tt sa: 68: ð8 
Suy ra —35 < 0x < —l4, vì x e Z nên x e {—2; —3]. 
-2_-2.-5_ -3 -2 


u98 ẻ ;:——<—<—. 
9 7 9 9 7 9 


§9. Công, trừ số hữu tỉ 


2.1. Chọn (B). 
2.2. Chọn (A). 
2.3. Chọn (B). 
24.A=[T+š++]~[J*5*Ì*?gz=I- 1t: 
3 5 15 4 9 36/ 72 72 T2 
2.5. Nhóm từng cặp ($-sÌ*(-ÿ‡+z) So 
5 5 LÊ. 
Kết quả là --—— 
26. C=in~ÍTS133*-* am * : ) 
100 (12 23 98.99 99.100 
1 1:1 c1 1 1 1 S) 
=—-l|l~--+---+..*—-_-——>+—-— 
100 „c' số 9 99 99 100 


"nan 
100 100j/ 100 100 100 50ˆ 


§3. Nhôn, chia số hữU tỶ 


or 


10. a) : 
156 


b) Rút gọn phân số trước khí cộng. Đáp số : -k: 
4 
c) —; đd) —; 1=. 
&- &- Kế 
38 


11. a) Ví dụ : 


c) Ví dụ : 
12. 
13. 
Ä <L] < số ghi trong ô vuông là số nguyên nên số đó phải là 0. 
14. A T B=-5— ;C=-0,22 
3 12 


Sắp xếp : -5— < -022 <2 tức là B<C<A. 


15. 
= —0,4 
Bà VY tÁ 2xet4i=3i-2i-D, 
X.e Z 
l6. a) x = SỐ: b)x =O hoặc x =2 ¡ SE”. 
11. 

3 3 3 3 3 3 1I I I1 1 
0,/75-0,6+—+— ——=—+_~+— "Hn T*nj) 
P= 7. _- d5 J6... ð .V 13/2 uÓ, 
213-2/2 4210 TP in  Ià UÍS~$*3*q3) m, 

713 4 5 7 1 4 5 7 1A 


39 


18. a) 


19, a) x + ] và x — 2 là hai số khác dấu nhau và do x + 1 > x - 2 nên ta có : 


x+lI>0 x>_l 
c> «4>—l <x<2. 


x=2<0 x<2 


b)x—-2và x+ : là hai số cùng đấu. Ta có hai trường hợp : 


Vậy x >2 hoặc x < = 


20. a) Phép cộng và phếp trừ. 


b) Phép trừ. 
c©) Phép trừ, phép nhân và phép chia. 


21.xXx+y=Xy—<x=Xxy-y=y(x-l)—x:y=x-—l 


40 


Ta lạ cÓ X:y=x+y 


Từ (1) và (2) suy ra y =—1. Từ đó có x =5 


q) 
(2) 


Í 2 3 193 1 lÍssz* 7 "1 } 2001 1 
22.M= —— — — |-— †+—-|:||——~ ——\--——--— 
193 386) 17 34 2001 ` 4002) 25 2 
-lš 3 Bi l5 II 3) 
————+ +——+ 
17 34 34) \25 50 2 
_4-3+33 14+ll+225 _ 


h I:ã=:02. 
34 50 


A =[08.7+ (08Ê 125.7 : v 125) + 31,64 


=0,8.(7+0,8).1/25.(7— 0,8) + 31,64 
=0,8.7,8. 125.62 + 31,64 

=6,24. 7,75 + 31,6 

= 48,36 + 31,64 = 80. 


(109 - 0.29).— 3 
He. SC 


(18,9 — 16,65). LH 225.5 - 
A:B=80: 2 = 160. 
Vậy A gấp 160 lần B. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
3.1. Chọn (D). 


3.2. Ta có. Pị > 0, P; < 0, Pạ = 0 (vì có thừa số „ =0). 


Do đó P; < P; < Pụ. 
nóc SẺ 
y4 2 4 


4I 


3.4.x—y=x.y—>x=x.y+y=y(%x + l) 
X:Y=y(Œx+l):y=x+l 
2x-y=x+l—y=-l. 


x=(Œ+1)=x=-x~12K=~l=: X= Tố. 
VẠ ke = -] 
ây sự 


4.5. Cộng theo từng vế các đẳng thức đã cho, ta được : 


(x+y+z=9—=x+y+z=z3, 


Nếu x#+y+z=3 thì x =C, y=3 = 


Nếu x+y+z=—3 thì x =5uy =8, z=S. 
§4. Gió trị tuuệt đối củo một số hữu tỉ 


Cộng, trừ, nhôn, chia số thộp phôn 


24.a)x=+2,1; b) x= —: c) Không tồn tại x ; đ)0,35. 


25.a) 1/711; b) -2,229 ; c)—4,157; đ) -2,44. 


26. a) Cường cộng lần lượt hai số một từ trái sang phải. Mai áp dụng tính chất giao 
hoán và kết hợp để cộng. 


b) Nên làm theo cách bạn Mai hợp lí và đơn giản hơn. 
27. a) [(—3,8) + (+3,8)] + (—5,7) =—5,7. 

b) [(+31,4) + (—18)] + (+6,4) = (đ+13.4) + (+6,4) = 19,8. 

©) [(9,6) + (+9,6)] + [(+4,5) + (~—1,5)] = 0 + (+3) = 3. 

đ) [(-4,9) + (+1,9)] + [(—37.8) + (+2,8)] = (3) + (—35) = —38. 
28.A =3,1—~2,5+2,5— 3,1 =0 

B=5,3—-2,8-4-—5,3=-—6,B 

C=-251.3-28I+3.251-I+281=-—I 


42 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


K—N 
3ó. 


la| =1,5—a= I,5 hoặc a=~1,5. 
e« Với a= 1,5 và b =_— 0,75 ta có : 


M=isÑ1? ve 
12 18 


se Với a=—],5 và b=— 0,75 ta có : 
M=t:N= bón cu 
2 12 18 


Cách !: E=5,5.(—-1,6)=-8,8 
F=-3,1. (—2,7) = 8,3!. 

Cách 2: E=5,5.2— 5,5. 3,6 = lI— 19,& =~—8,R 
F=(-3,1). 3_—3,1. (—5,7)=-—9,3 + 17,67 = 8,31. 

a) Ta có 2,5 — x = I,3 hoặc 2,5 — x = —1,3. 

Từ đó, tìm được x = 1,2 hoặc x = 3,8. 

b) Ta có x —- 0,2 = 1,6 hoặc x — 0,2 = -1,6. 

Từ đó : x = 1,8 hoặc x = -1,4. 

cyVì [x—1,5| >0, |2,/5—x| >0 do đó phải có : 


x— 1,5 = 2,5 —- x= 0 suy ra x = 1,5 và x = 2,5. Điều này không thể đồng thời 
xảy ra. Vậy không tồn tại x thoả mãn yêu cầu của đề bài. 


A=0,5— Ìx-3,5Ì <0,5.  A đạt giá trị lớn nhất là 0,5 khi x = 3,5. 
B=-Ì14-x|Ì—-2<-2.  B đạt giá trị lớn nhất là ~2 khi x = 1,4. 
C=1/7+ Ì34-x| >1 

C đạt giá trị nhỏ nhất là 1,7 khi x = 3,4. 

D= Ìx+2,8Ì —3,5 >-3.5. 

D đạt giá trị nhỏ nhất là 3,5 khi x = —2,8. 

a) 2/2—3,3+ 4,4 — (5,5 + 6,6) =—8,8. 

b) 2,2 - (3,3 + 4,4) — 5,5 + 6,6 = — 4,4. 

c) 2,2 — (3.3 + 4,4 — 5,5) + 6,6 = 6,6. 

đ) 2,2 — (3,3 + 4,4 - 5,5 + 6,6) =— 6,6. 

12345,4321. [2468,91011 + (—2468,91011)]= 0. 

Sai, không có tính chất phân phối của phép nhân đối với phép nhân. 


43 


37.2<23<3—.[23]=2 
Š@ ch Iz|=9 
2 2 
—=4<-4<-3—=[-4]=-4 
—6<—5,l6 <—5 —> [—5,16]= - 6. 
Ghi chữ : Với mọi a e Z : [a] = a. 
38. x=0,5 —> [x]= 0. Do đó {x) = 0,5 -0=0,5. 
x=~—3,15 — [x] =- 4. Do đó {[x} =~3,15 - (— 4) = 0,85. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
4.,A) >2;B) >5; —>4;D) — 3 (Lưái ý : B có thể nối với 2, hoặc với 4). 
4.2. Chọn (A). 
4.3. |a + b — c| =|-6 + 3 - (-2)| = |-6 + 3 + 2Ï =[-1| =1; 
là-b+cl=|6~3~+(-2)| =l-6-3—2| =|Ÿ-HÍ = 1N ; 
|a -b- c| = |-6 -3-— (-2)| = Ì-6 - 3 + 2| = l-?| = 7. 
4.4. Xét x < 1. Ta có 1 —x + 4— x= 3x >x = l (loại) 
Xét l <x <4. Ta có xT— 1+4 —-x=3x—x= Ì. 
Xét x >4. Ta có x — l +x— 4= 3x — x> -5 (oại). 
Vậy x= 1. 


4.5. Vì Ìx + I| > 0, |x + 4| > 0 với mọi x nên 3x > 0 hay x > 0. 
Với x>Ô ta có x+ i+x+4=3x—=x=5. 


Vậy x = Š. 

4.6. Vì vế trái |x(x — 4)| > 0 với mọi x nên vế phải x > 0. 
Ta có : x.Ìx — 4| = x (vìx>0). 
Nếu x =0 thì 0.0 — 4| = 0 (đúng) 


=5 
Nếu x zÔ thì ta có |x — 4| = I =x-d=ilell 


Vậy x=0,x=5,x=3. 


§5. Luũ thừo củo một số hữu tỉ 


39.1:121;15,625; 62 - 2113, 
4 256 “256 


40. 125 = 5°; -125 = (—5)) ; 27 = 3); -27 = (-3), 


41. 25 = 25! = 42 = (_5). 


43. 2225 = (2315 - g75, - 3150 _ (32y75 - g75, 


Vì 8? < 9 nên 2223 < 3150, 


: 9 
3 1 
4A. s4, b B : 2~. 
a) ) n c) n 
4§. a) 3; b) 2Š; e) 2) đ) 3l. 


46. a) 22 >2" >22—>2<n<5=nec[3;4;5} 

b) 3Š <3" <37=n=5, 
A18 <2 =()) -2 9221-7159 =2. ˆ-2j=2!/.14714. 
48. 291 » 290 " (23y!3 cễ 3218 > 23!8 _ (52y!8 - s6 % s5. 


Vạy2?! » 33, 
49.a)B;b)A;c)D;d)E. 


45 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
Š.L. Chọn (C). 
5.2. Chọn (C). 
7 
5.3. a) Hi =27 © x' =8127 = 3493) =3” =>x=3. 


8 
b) _ = 720 = xổ = 9.720 = (+3)2.(+3)Š = (+3)Š => =+3. 


5.4, n”ŠÓ ~ (n2)75 ; 4225 ~ (33)75 ~ 12g73, 
nl5Ð « 422 hay (n^)5 < 1255 —› n2 < 125, 
Số nguyên lớn nhất thoả mãn điều kiện trên là n = 11. 
5.5. Đặt A = 220 + 27008, + 2l + 20, 
Ta có 2A = 27019 + 22092. .+22+ 21, 
Suy ra 2A - A= 2919 _ 29 — A= 22019 _ 1, 
5.6. Cách 1: 92000 - (32y2000 _„ 24000 
Cách2: 32000 - (411000 _ g¡1000, () 
Từ (1) và (2) suy ra 34000 - 200, 
§7.Tacó 3223 z3? ~(32y!! so! (1) 
232 ở 2333 = 23w" kc gi (2) 
Từ (1) và (2) suy ra: 2732 < 81H < oHl ‹ 3223, 


Vậy 2332 < 3223 


§ó. LUu thừo của một số hữu tĨ (tiếp) 
5Ú. a) I ; b)1; e4. 


46 


5L. a) 27; b) 81; c) 64. 


52. a) 243 ; b) 80 ; c) 9, 
53.30, 35; 3 1, 32, 
54, 
27129 |2 
Em. —=.-= 
ø” IÌÌ795- ‹|\ xðÉ 
55. a) C; b)C; c) A. 


56. 999910 = (oo.101)19 = go!9 10119 > oo!9 ool9 ~ oo20, 
Do đó 9920 < 000010, 
Cách khác : 9999! >, oo00!9 = (go.100)10 > (oø2)!0 - og20, 
Vạy 9929 < oooo!9, 


57. a) 128.912 = (22.3)8.(32y12 = 216 38,322 - 216,332 () 
1816 = (2.32)16 - 216 232, (2) 
Từ (1) và (2) suy ra : 128 .9!2 = Ig!ế 
b) 7520 = (4.5220 _ 320 s40 @) 
4510 30 = (ã. 320 : s3 = 320 _sø10 30 = 220 : s40 (2) 


Từ (1) và (2) suy ra :7520 - 4310 430. 
58. 


man 


109 | 10 | 102 


10L | 10! | 103 


102 | 10 | 102 


47 


89. I0 —5” =(2.5) —5” =2Ê,56 _ 4” = số ,(2Ố _ 4) 
= 5,59:50, 

BÀI TẬP BỔ SUNG 

6.1. Chọn (B). 

6.2. Chọn (ÐD). 


6.3. 


6.4. 


6.5. 


6.6.M 


6.7. 


48 


gi Q29 
410 = (229 = 220 VN 
a = 213.57 = 2527 57) = 64.10” = 640000000. 
Vậy số a có 9 chữ số. 
BH 3917210214200 15 
= (3.13). 1” (7.1319 
= 39.8122 212010. 
Ta có 81”°2 và 91?9!2 đâu có chữ số tận cùng bằng 1. 
Vậy số b có chữ số hàng đơn vị là 9. 
A25 # 645 022 2 + (2% 250 ä: 230 2122 lý 
= 20 ~ 1024. 


12 
x 
2) (x!# =. (4xz0)> Xổ =X => XỔ T—X =0 
X 


= x/(x—l)=0 >x-I=0(vx?z0) 

Vậy x= 1. 

b) x!? = 25xŠ —= x!9 ~ 25xŠ =0 => xŸ,(x2 — 25) = 0. 
Suy ra XỔ =0 hoặc x”—25 =0, 


Do đó x = 0 hoặc x = 5 hoặc X = —5. 
Vậy xe {0;5; -5}. 


3 
9 3Ý 
68.4) (xx+5  =-+s [ ¬ 
121  \(Á- TH; 
Nếu 2x + 3= — thì x =. 
Nếu 2x + 3= —— thì x = _ 
3 
b) (3x - D =-s =[~3)] ¬  ...n 
Đài) 3 9 
§7. TỈ lệ thức 
60. a) 25 : 36 ; b)90:7: c) 200 : 279. 
61. Học sinh tự làm. 
62. a) Có ; b) Không. 


63. a) !,05.42=30. 1,47 (= 44.U). 
Ta có tỉ lệ thức : 1.05 : 30 = 1,47 : 42. 
b) VI2,2.4,6 z3.3.6,7 
22.33z#4(6.67 
22.67z4,6.3.3 
nên bốn số này không lập thành một tỉ lệ thức. 
64, 65. Học sinh tự làm. 
66. Ta có đảng thức : 5. 625 = 25. 125, từ đó viết được bốn tỉ lý thức. 


67. Chia cả hai vế của đăng thức ad = bc cho cả z 0, ta được : 


a b 
cả 
68. Từ bốn trong năm số đã cho có thể lập được ba đẳng thức : 
4.1024 = 16. 256 (Ö 
16. 1024 =ó4. 256 2) 
4.256= 16,61. @) 


Từ mỗi đẳng thức trên ta lại lập được bốn tỉ lệ thức. Ví dụ từ đẳng thức (1), ta có : 


4-BTT7/1-A 49 


16 1024)256 1024 `°16 4 25 4 
Như vậy từ bốn trong năm số đã cho có thể lập được 12 tỉ lệ thức. 


4 _ 256, 4 _ ló 1024 256, 1024 - lố 


69. a) x2 = (15). (—60) = 900 — x = +30. 


" . = `. ao 
5 25 5 
7Ô.) x = 20: b)x=80; c)x=0,004 ; đ)x=4. 
7I. Đặt Ý = Ở = k, tạ có x= 4k, ý =7k, 


72. 


73. 


30 


Vì xy= L12 nên 4k. 7k= 112 => k =4 =k=+2. 
Từ đó XỊ =8, Vị” 14 ¡X2 = —Ñ, W2 =_—l4. 


Xy _LH2 _ 2 _ 16,112 


Cách khác : Š = 2= — = x2 = = 64. 
4 7 l6 4.7 28 28 
Từ đó suy ra x = + § và tìm được y tương ứng. 
a €© 
—=— ad=bc ab+ ad =ab +bc 
b d 
a(b + đ) = b(a + c) 
a _ a+C 
b  b+d 
Chi 0S Bài làng xà ca ii a-b_c-ởd 
b d- a c a ẹ a c 
Cách 2. Đặt Ý = Ô = k thì a = bk, c =dk 
l a=b  bk-b _ b =D D_ k-I 
Ta có : = 
a bk bk „xa 
cd_ dk-d_ dKk-I) k-I 
C dk dk k 
=b c_-d 


Từ (1) và (2) suy ra : Š 
a 


(2) 


4-BTT7H-B 


Cách 3. Xét các tích : (a—b).c= ac — be 
(c-d).a=ac — ad, 
Ta có ˆ = ~ nên ad =bc, 
b d 
Từ (1), (2) và (3) suy ra : (a—b).c= (c - đ). a, do đó : 
a=b_c-d 
acc 


BÀI TẬP BỒ SUNG 


7.1. a) Đúng ; b) Sai ; c) Đúng ; đ) Sai ; e) Sai. 
7.2. Chọn (Bì). 


a ad be bc bc C 


144. Đặt È = ~ = k thìa = bk,c= đk. 
b đ 
2 
Ta có, AE „ ĐKdk _ bđk” _ v2. 
bdc bả bđ 
42 +c” -_ (BK)” +(dk)” _ bk”+đ kP _ ĐỂ +đ”)k” _ v2 
b2 + đˆ bˆ+để bˆ+dˆ b2 + d2 
2 2 
ac a +€C 
Từ (L) và (2) suy ra — = ————. 
(1) và Q2) uy r TU “V14 


§8. Tính chết củo dõu tỉ số bằng nhou 
TÁ.Xx=_—6; y=-lŠ, 

TŠ.x=—12; y=-28. 

76. 4cm, 8cm và 10cm. 

77. Lớp 7A : 40 học sinh, lớp 7B : 45 học sinh. 


nÑ Do Co SẺ se be 
b c a b+c+a 


q) 
(2) 


@) 


q) 


(2) 


3I 


79,a=—-6;b=-9;c=-—12;d=—]15. 


8019 2 c6 vo da s20 b0 ¿20 
"":.ẽ6 86... ¬4* 

Bò + ”+. 5s. 6, 
sn I0 15 5 4 15 12 


Dođó:-5Š=.-P.€„ a-b+c _=9_ „ 
I0 15 12  10-15+12 7 


=a=-70;, b=-l05; c=-81. 


a b c aˆ^ b` c a2 bề 2c© a2-b2+2c7 108 
52. -=—=—-==_--=—=--—-=—=——_————-_— - {, 
2 3 4 4 9 16 4 9 32 4-9+32 2? 

Từ đó ta tìm được : ai = 4; bị =6; (q =8; 


a;=-4;  bạ=-ố6; cạ=~8. 
83. Gọi số tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 100004 theo thứ tự là x, y, z (x, y,z e NÌ. 
Theo đề bài ta có : 
X+y+z= lố và 2000x = 5000y = 10000¿. 
2000x _ 5000y _ 10000z 


Biến đối : 2000x = 5000y = 100007 — = = 
10000 10000 10000 


KÝ == 


SA S. 
2 1 


Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau : 


X 


Zz_ X+y+Z 


ụ Lồ 
5 2 1 5t?22i §— 
Suyra:x=2. 5 = 10; y=2.2=4;z=2.1=2. 

Vậy số tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 100004 theo thứ tự là 10; 4; 2. 


2Ã 


a b a+b a-b a+b c+a 
84. a2 =bc= —=—= =— = = : 
Œ a c+a ca a-b  c-a 


BÀI TẬP BỔ SƯNG 


8.. Chọn (Bì). 
8.2. Chọn (C). 


¬W¿ 


8T c6 SP 
b d cm d 
_„a_34a_b_3a+b Ả. =- 
c 3e d 3c+d  3a+b 3c+đd 
8 „#2 
TƯ ng. so. gi. TC. Sa. 
b dđ c.ód cd cc đđd c?-42 
acc a b a-b ab ab a-ba-b (-b} 
b)—-a=—=_-=_—= => — -_-—-.-—= 
b d  c ở c-d cđ cd c-đc-d (-dÿ 
&$ Tr2=tacó-SÖ=22--6-_ 86. 1 
Xy xv xy Xxy 96 l6 
=x=#4&8. 


Nếu x = 8 thì y = 96 : 8 = 12. 
Nếu x = —8 thì y = 96 : (—8) =—l2. 
8.6. Ta có : 


a b C aX by 
Aayz - bxz _ 0 " 
cz AaX + by +€Z 

Suy Ta : bz=cy —= “= ”. @Œ) 
cb 

cx=a2—= ^=^, (2) 
a C 

aÿ =bxe Ý ~Š. (3) 
ba 


Từ (1), (2), (3) suy ra Š = * = ˆ hayx:y:z=a:b:c. 
a b c 


§9, Số thộp phôn hữu họn. Số thộp phôn vô họn tuần hoàn 


85. Mẫu của các phân số này không có ước nguyên tố khác 2 và 5. 


= =-04375: -—=0016; -=0215; CC + 056 
l6 125 40 25 


86. 0,G) ; —I,3G1); 2,13); 13/26(53). 
§7. Mẫu của các phân số này có ước nguyên tố khác 2 và 5. 


5 5 7 —3 
—=0,Ñ3); ——=-L(6); —=0,46); — = ~0,(27). 
6 3) 3 (6) TP (6) ĩ (27) 


TỶ an. 
99 9 333 
45 90 495 


90. a) Chẳng hạn a = 313,96 hoặc a = 314,16. 
b) Chẳng hạn a = —35,23 hoặc a = -34.97. 


37 62 
91.a) 0(37)=——;  0(62)= ——. 
) 0,37) m (no 


Do đó ; 0,(37) + 0,(62) = hi + s = kêu =1. 
99 99 90 
33 1 
b) 0,33) =~—=~. 
) 0,33) 90 3 


Vậy : 0G3.3= 2.3 =1. 


92, Theo đề bài ta có a— b= 2(a +b)=a:b. (1) 
Từ a — b= 2a + 2b suy ra a =—3b hay a : b= —3. (2) 
a-b=-3 
Từ (1) và (2) suy ra : 3 
(1) và @) suy `. @) 
Từ (3) ta tìm được : "—. 


= =l,5 — (~2,25) = 0,75. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
9.1. Chọn (A). 
92.A) >3: B)—yl; C->y5; D)—>2. 


354 


9.3, Gọi phân số tối giản phải tìm là R ƯCLN (a, b) = . 


Ta có a.b = 3150 =2. 3. 52. 7. 


b không có ước nguyên tố 3 và 7, b # ! và ƯC1IN (a, b) = 1 nên b e (2; 25 ; 50). 


Vậy các phân số phải tìm là : 


1575 _ aay j, 12Ó _ sọy, 62 _lag, 
" 25 50 


9,4. Ta có : 7 =0, (142857). 


Chu kì của số này gồm 6 chữ số. 


Ta lại có 100 = 16.6 + 4 nên chữ số thập phân thứ 100 sau dấu phẩy là chữ số 8. 


§10. Làm tròn số 

93, 94, 95, Học sinh tự làm. 

96. Chu vì : 49,6m, điện tích : =153,8m”. 
97. 1cm  0,3937 m. 

98. lít ~ 0,3049m. 


99, a) > 67; b)~35,14; c)xz4.2;. 
100. a)~ 9,31; b)z4,77; c)~289,57; đ) ~ 23,73. 
101. a) ~ 20000. 300 = 6000000. 
b) ~ 10.20 = 200. 
c) ~ 800 : 6x 133. 
đ) ~60: 50 = 12. 
102. 
Phép tính Ưốc lượng kết quả Đáp số đúng 
24.68: 12 20.70: 10= 140 136 
7,8.3,1:1,6 8§8.3:2=12 15,1125 
6,99.72:24 7.70:20=24,5 20,7 
56.9,9:8,8 60. 10: 9> 66,7 63 
038. 0,45: 0,95 04.05:1=0,2 0,18 


35 


103. Học sinh tự tổ chức chơi. 

104. a) 257 + 319 = 257 + (320 — 1) = (257 — 1) + 320 = 256 + 320 = 576. 
b) 6,78 — 2,99 = 6.78 ~ (3 — 0.01) = (6,78 + 0/01)— 3 =6,79-— 3= 3/79. 

105. a)x> 516,3m” ; b)~ 107.1m” : c)~ 24.]mỶ : 
đ) Tổng diện tích hai mảnh A. B lớn hơn tổng diện tích hai mảnh C, Ð 
khoảng 56.5mˆ. 


BÀI TẬP BỒ SUNG 
10.1. Chọn (D). 
10.2. Chọn (A). 
10.3. Số lớn nhất là 21499 ; số nhỏ nhất là 20500. 
10.4. Ẫ = 1. (571428) 
ad) 2; b)x~ L6: c)= l,57: d) x 1571429. 


§11. Số vô tỉ. Hhói niệm về căn bộc hoi 


106. 
= : : 
xỊ2 |3 ly Z:v7. ¬ã. || +È /7:0/J103PBÌl 0ã |. 
| | .— 
ị 4 
xi 34159 I0 |4 |9 41,0 |L21, 025 1g 
È b K = 4 | ¬ 
TT | TT nên | li 
xI4 |9, 7ä | 1l | 0 |121/025|144) -~25 D 
PIIẾ | ——- d | Nn 
4x| 2 | 3 |Khôngcói I | 0 11/1105 | 12 Jm : 
Ly món. L 
107. Tính: 
a) V81 =0; b) ⁄§100 = 90; c) V64 =8 
đ) v/0,64 =0,8; — e) v1000000 =1000; — g) /001=01 
Ÿ J4 0,09 043 
an - .— la óc W0: 
100 10 Đã: 5 121 11 


56 


108. 


199. 


110. 


11L. 


112. 
113. 


114. 


xa = x0 =0; Ve =XL=1; vVd =V25 =5; ve = v32 +42 =5; 


a = 2 là căn bậc hai của 4 ; b =5 là căn bậc hai của 25 ; 
c = ] là căn bậc hai của Ì ; d = 25 là căn bậc hai của 625 ; 
e =0 là căn bậc hai của 0; g = V7 là căn bậc hai của 7 ; 
hằŠ là căn bậc hai của 7. : i=v4-3=-—l là căn bậc hai của 1 ; 
ae 
4 2 4 l6 
a)4; 40; 04; 16. 
b)Š5; 5; bà 25. 


l1; 10; 0.1; 100. 
d)0.2; 06; 1,2; 0,11. 


Cả bốn số đều bằng + 


Các số không bằng 2,4 là b và g. 
v21 = I1 

12321 =111 

1234321 = 1111 
123454321 = 11111 
v12345654321 = 111111 
v1234567654321 = 1111111. 

MT =1 

vi+2+1=2 
4l+2+3+2+1=3 
vVl+2+3+4+3+2+1=4 
ll124+31+445144312+e1<5 
vMI+2+3+4+5+6+5+4+3+2+l=6, 


37 


115. Giả sử x + y = z là một số hữu tỉ. Như vậy ta có y = z — x. Nhưng hiệu của 
hai số hữu tỉ là một số hữu tí. Suy ra y là số hữu tỉ. Điều này trái với đầu bài 
(y là số vô tÌ). . 
Vậy x + y là một số vô tỉ. 
Trường hợp x . y chứng minh tương tự. 

116. Hướng dân : 


a) Đặt a + b=c, ta có a = c — b, từ đó suy ra b là số vô tỉ. 
b) Nếu b = Ö ta luôn có a. b = 0 c Q. 


Nếu b0, đặt a. b = c thì a =Ả Từ đó suy ra b là số vô tỉ. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
11.1. Chọn (Dì). 
11.2. Chọn (C). 
11.3. /40+2 = V42 < V49 =1. q) 
4o +42 > 436 + =6+1=7. (2) 
Từ (1) và (2) suy ra 2/40 + 2 < 440 + V2. 
| 
11.4. A = V625 --— =25~-——. (1) 
% k 
—...... sa. cổ (2) 
v6 % 6` 
Vì V5 < \6 nên ——- (3) 
l 5g % 


Từ (1), (2) và @) suy ra A < B. 


11.5. a) Ta có A > n (vì Ýx+2>0) 
A đạt giá trị nhỏ nhất là ằ khi và chỉ khi x =~—2. 
b) Bé (vì -3Vx—5 <0) 
B đạt giá trị lớn nhất là khí và chỉ khi x = 5. 


58 


4x 


IH1.6. A =-— ¬ : có giá trị nguyên nên (W 32, 


Suy ra x là số chính phương lẻ. 
Vì x<30 nên x e (1ˆ; 37; 5ˆ} hay x « (1:9;25). 

11.7. Khi x là số nguyên thì *x hoặc là số nguyên (nếu x là số chính phương) 
5 
4x —1 
nguyễn thì x không thể là số vô tỉ, đo đó Ýx là số nguyên và ⁄x-—I phải 


là ước của 5 tức là jx —1 e Ưð). Để B có nghĩa ta phải có x > 0 và x z l. 
Ta có bảng sau : 


hoặc là số vô tỉ (nếu x không phải là số chính phương). Để B = là số 


ýx —I _1 s_ | -3 
x | 2 0 6 | -4 (loai) 
x—] 4 0 | 36 ˆ| 


Vậy x e [4;0; 36} (các giá trị này của x đểu thoả mãn điều kiện x > 0 và x z I1). 
§19. Số thực 
I7. -2|<|jQ; l1|<jR;: V2{ej1 
] 
-3- rT 9 N, N R. 
sizl7z: v9[s| 


118. a)2,(15) > 2.(14); b)— 0,2673 > — 0,267) ; 
c) L(2357) > 1.2357; đ) 0,(428571) =ã. 
119. -2<-—1,/75<0<4/5 <mx< Š <6. 


120. A =[(—5,85) + (+5) + (+0,85)] + (+41,3) = 41,3. 
B=[(-87,5) + (+§7,5)] + [(+3,8) + (_— 0,8)] = 3. 
C =[{(+9,5) + (+§,5)J + [( 13) + (—5)] = (+18) +(—18) = 0. 


121. Đặt A = l2 + 5) ;:B= K + 32] . Ta Có : 
3 6 7 


59 


SN dào loi Thi, qaào lâu =-l——=-Ìl— 
42 42 42 42 
`. ca Tc ` 35.42 _ 245,30. 
43 43 
M=A:B+7,5=~§+7  .. 
43 2 86 86 86 86 
122. x<y<z. 
123. z>y >x. 
12A. x<0<y. 
2Š. x<y<0. 
126. a)x= 3,7; b)x=27; €)x= 108; d)x=98. 
127. a)x=6,25:5=6,25—- 5= 1,25. 
ByW/22225v2 ss205- san: 
4 4 
€)z =—18,05 : 0,95 =—18,05 - 0,95 = —19., 
Tổng quát ta cố ax = b (a # 0) và a + x=b. 
f0 nyWyvz co, 
a 
Do đób=a(b—a) hay b(a - l)= äẺ. 
a? 
Vì vậy với a # l ta có b = TP 
ä— 
Cho a = Š ta được b = 6,25 (trường hợp a) ; 
: =ã thì b =~2,25 (trường hợp b) ; 
a = 0,95 thì b = —18,05 (trường hợp c). 
2 
128. P- (17,005 - 4,505)“ + 93,75 


60 


[(0.1936 : 0,88 + 3,53) — 7,5625] : 0,52 


(12,52 + 93,75 
{(0,22 + 3,53)? - 7,5625]: 0,52 


_—  156/25+93/75 
[(3,75)2 - 7,5625] : 0,52 


_ 250 
(14.0625 - 7,5625) : 0,52 
250 _ 250 


=“—== == =7 
6,5:0,52 12,5 
129. 4)B, bỌọC; c) C. 


BÀI TẬP BỐ SUNG 

12.1.a) Đúng; b) Sai; €) Sai ; d) Đúng. 

12.2. Chọn (C). 

12.3. Gọi a là số vô tỉ, b là số hữu tỉ. 
Ta có = là số vô tỉ vì nếu )ếP là số hữu tỉ thì a = b. b' suy ra a là số hữu ti, 
trái với giả thiết a là số vô tỉ. 

12.4. Gọi a là số vô tỉ, b là số hữu tỉ khác 0. 


Tích ab là số vô tỉ vì nếu ab = b' là số hữu tỉ thì a = h suy ra a là số hữu 


tỉ, vô lí ! 
12.5. Từ x > y > Ö ta có : 
x>yxy»ý. đq) 
x>y=x >xy. (2) 
Từ (1) và (2) suy ra xÃ> V2. 
xÃ> y? =xÌ> xỹ. (3) 
x>y= xy? >y”. (4) 


Từ (3) và (4) suy rax > NI 


12.6. Giả sử va là số hữu tỉ thì va viết được thành va =” với m,n eN và 
n 
ƯCLN (m, n) = 1. 


Do a không phải là số chính phương nên me không phải là số tự nhiên, do đó 
n 


n> 1, 


61 


2 


Ta có m2 = an”. Gọi p là một ước nguyên tố của n thì mẺ : p, đo đó m : p. 


Như vậy p là ước nguyên tố của m và n, trái với giả thiết UCLN (m, n) = 1. 
Vậy va là số vô tỉ. 


Bài tộp ôn chương Ï 


130. a) x= Kế b)x= - c)x=-l,162; đ)x=-~3,8?. 
12 56 

131. a) a"! =4; bìa Ì=7;,  c)a l=-_"; đ) Không có. 

L 


132. Số nghịch đảo của số x z 0 là b hayx_!, Vì x.x Ì=l nên x và x” 
X 


cùng đấu. Suy ra nếu x âm thì x1 cũng âm. 
133. a)x= 5,564; b)x=- 0,076ó8. 


134. ấy TÔ 0 Ñc vjies  U vỏ 
b d b đ b d 
b) C=C TH BE chào (a+bz0,c+dz0). 
b đở c đ c+d a+b c+d 


135. Diện tích là 300m”. 
136. 42 +( V2) =0. 
137. a) Đúng. 


11+21+32+4) =1+2+3+4; 


V2+22+32+42+5s2=1+2+3+4+5, 


138. Đất Alà 32 109 B+i l1 eeÐ  =sMC: 
4 27 6 7 3 SN: 
Ta Có : 
Ai el09 2s cai 71.2 sốc 
4.27 6 108 108 108 
1_25 a1 25 57231 5731 _ 213 


25 108 ^ 25 


25 108 25 108 4 


62 


Â Z8 táoøs các i0) 
25 4 4 4 
Hi 2029 1=n 4 sua e0, 
7 3 7 3 2I1 21 
S221 =08 vs sa at, 
3 7 3 7 21 
B:C= [c2 ]~- 
21 2I 4I 
A.230-L + 46. 
c0. cá 0U gan 
B:C _ 100 ì 
41 
139. G=4. 


140. a) Với mọi x, y e Q (a luôn có x < |x| và -x< |xỈ; 


v< ly| Và —y Iyi =x+y< Ix| + ly| Và —x_— y |xị + ly| 


hay x+y >~(|x| + |yÏ). 
Do đó (| x | + lyl)<x+y< lx| + ly]. 
Vậy lx+y| <ÌxÌ + lyl. 
(Dấu "=" xảy ra khi xy > 0). 


b) Theo câu a ta có : |x—yl + ly| > lx—y+yl = |x| > lx-yi > |x| = lyÌ. 


141. Theo bài 14O a), ta có 


A= lx~2001| + [x—1Í = |x-2001| + |I—x| > Ìx-2001+1—x| =20. 
Vậy biểu thức đã cho đạt giá trị nhỏ nhất là 2000 khi x - 2001 và 1 — x cùng 


dấn, tức là khi 1 < x < 2001. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 

1.1. Chọn (D). 

L2. Chọn (A). 

L3. Chọn (€). 

L4. Ta có Š = Ý = Z =Š TY “” ~x+y+z(wia+b+ce 1). 
a b c a+b+c 


683 


LS. 


L6. 


1.7. 


2 2 52 2 2 72 
Do đó (x+y +22 <S =  = = TS =x2+y rơi 
a b e a“^+bˆ +c 
(vì 42+ bŸ + c?= 1). 
Vậy xX+y+z2) =x”+yˆ+z2, 
Đặt x” = a (a >0), yŠ=b(b>0). 
Ta có SMS E= „ và aˆbˆ =8I. 
10 li 
a‡+b_a-2b (a†+b)-(@-2b) 35 _L () 
10 7 10— 7 3 : 
a+b a-2b_2a+2b (2a+2b)+(a-2b) 3a a Q) 
10 Ỹ 20 20+7 27 9. 


Từ (1) và (2) suy ra 7 = b=>a=9b. 


Do a“bŸ = 81 nên (9b).b” = 81 = §IbÍ=81 —bf=1 =b=1(vìb>0), 
Suy raa=9,1 =9. 
Ta có x” = 9 và yˆ= I.Suyra:x=+3,y=+ l1. 
Ta biết rằng |AÌ > A (Dấu "=" xảy ra © A > 0). 
IAl = |—Al và |AI > 0 (Dấu "=" xảy ra © A =0). 


Ta có A =lx—3|+|x— 5+l7—xÌ >x—3+0+7—x=4. 
x-3>0 x>3 

Dấu "=" xây ra khi và chỉ khi x 5= «@Ằ© +x=5 €©x=ấỐ. 
7-x>»Ũ x<7 

Vậy với x = 5 thì A đạt giá trị nhỏ nhất là 4. 

Ta có B = |x — l{ +x — 2l + l3 — xÌ + |5 — xỈ 

>x-l+x-2+3-x+5—-x=5. 

x—l>0 X 

: : : „... JX=2>0 X 

Dấu “=” xây ra khi và chỉ khi =. «>2<x<3, 
3—x>0 x 
5-x>Ũ xX< 


Vậy với 2 < x < 3 thì B đạt giá trị nhỏ nhất là 5. 


Chương II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 


ĐỀ BÀI 


§1. Đọi lượng tỈ lệ thuộn 


1. 


Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = 3. 
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x ; 
b) Hãy biểu điển y theo x ; 
c) Tính giá trị của y khi x = —5 ; x = 10. 
Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điển các số thích hợp vào các ô 
trống trong bảng sau : 
X =) = 1 3 4 
Y 2 


Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau : 


| 2 3 4 5 
12 24 36 48 ó0 


~ | |ư | 


a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên ; 

b) Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau hay không ? Nếu có hãy tìm hệ 

số tỉ lệ. 

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số 

tỉ lệ 5. Hãy chứng tỏ rằng x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ. 

Đố : Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ một biểu đồ hình cột : 
Số liệu 360 | 460 | 520 | 640 | 700 | 

Chiêu cao của cột (mm) 18 23 32 


Long bảo rằng trong bảng có chỗ sai. 


Vân ngạc nhiên hỏi: "Vì sao biết là sai khi anh chưa biết số liệu gì và em cũng 
chưa điển xong ?" 


Long giải thích : “Chiêu cao của các cột phải tỉ lệ thuận với các số liệu 
tương ứng”. 


Hãy chữa chỗ sai trong bảng và điền nốt các số đúng vào ô trống. 


5- BTT 7⁄1-Á 6S 


6. Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27000đ ? 
7. Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau : 


t -2 sỉ I 2 3 | 4 

: 90 45 -45 ~90 ~135 | -180 
Rẻ 

l 


a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên ; 
b) Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau hay không ? Nếu có hãy tìm hệ 


số tỉ lệ của s đối với t. 
BÀI TẬP BỔ SUNG 


1.1. Vì sao ta nói trong hình vuông chu vi tỉ lệ thuận với cạnh, còn diện tích thì 
không tỉ lệ thuận với cạnh. 


1.2. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = —5 thìy = Hộ 
Khi y = 5 thì giá trị tương ứng của x là : 


] | 
A)50; B) —; —50; D)-— 
(A) 50; Gn (©) —50 (D) 


50ˆ 


§9. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 


§.. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau không, nếu : 


a) X Ti -1 | 2 3 : 
y -8 -4 4 § 12 
b) X ] 2 3 4 5 : 
Y 22 44 66 88 100 : 


9. 5m dây đồng nặng 43g. Hỏi 10km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kilôgam ? 


10. Để làm nước mơ, người ta thường ngâm mơ theo công thức : 2kg mơ ngâm với 
2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam đường để ngâm 5kg mơ ? 


11. Biết rằng 17/ dầu hoá nặng I3,6kg. Hỏi 12kg dầu hoả có chứa được hết vào 
chiếc can 16! không 2 


ó6 5 - BTT 7/1-B 


12. Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ đài mỗi cạnh biết rằng chúng tỉ 
lệ với 3 và 5. 


13. Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 ; 5 ; 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao 
nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ 
thuận với số vốn đã đóng ? 


14. Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5. Tính độ dài mỗi cạnh 
của tam giác đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 6m. 

15. Tam giác ABC có số đo các góc Á, B, C tỉ lệ với 3 ; 5 ; 7. Tính số đo các góc 
của tam giác ABC. (Biết rằng tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 1807). 


16. Gọi x, y, z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong 
cùng một thời gian. 


a) Điền số thích hợp vào các ö trống trong hai bảng sau : 


X 1 2 3 4 
———— 

M 

y 1 6 12 I8 

7 


b) Viết cóng thức biểu điễn y theo x và z theo y. 


c) Số vòng quay x của kim giờ và số vòng quay z của kim giây có tỉ lệ thuận 
với nhau không ? Nếu có, hãy tìm hệ số tỉ lệ của z đối với x. 
đ) Khi kim giờ quay được 5 vòng thì kim giây quay được bao nhiêu vòng 2 
17. Đố vui: Một kết quả bất ngờ. 
Biết rằng bán kính Trái Đất : Cy 
RTp z 6370km (h.I). Giả sử một 
chiếc vệ tỉnh bay vòng quanh Trái Nhu g, 
Đất và cách mật đất 100km. S* 
a) Em hãy dự đoán xem quãng 
đường vệ tỉnh bay một vòng đài ˆ 
hơn chu vị Trái Đất khoảng bao 
nhiêu kilômét : trên 1000km hay 
dưới I000km ? 
b) Em hãy tính cụ thể và cho biết 
kết quả. Hình ] 


67 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


2.1. Trên một chiếc đồng hồ, khi kim giờ quay đúng ba vòng thì số vòng kim phút 
quay được là : 
(A) 15; (B)36; (C) 180; (D) 2160. 

2.2. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Gọi xị, xạ là hai giá trị của 
x và y\, y; là hai giá trị tương ứng của y. Thay dấu 2 bảng số thích hợp trong 


bảng sau : 


Xạ=? L THÊ) 


2.3. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi các giá trị xạ, X;ạ của x có tổng 
bằng 2 thì hai giá trị tương ứng ÿ¡, y„ có tống bằng —10. 
a) Hãy biểu diễn y theo x. 
b) Tính giá trị của y khi x = —I. 


§3. Đọi lượng tỉ lệ nghịch 
18. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 
a) Thay các dấu "?" bằng các số thích hợp trong bảng đưới đây : 


b) Có nhận xét gì về tích các giá trị tương ứng của x và y (XỊY, X2Y2, X4Y3, X4Y4). 
19. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 7 thì y = 10. 

a) Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của v đối với x ; 

b) Hãy biểu diễn y theo x ; 

c) Tính giá trị của y khi x = 5 ; x = 14. 


20. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điển các số thích hợp vào các ô 
trống trong bảng sau : 


mẽ 2,5 | 
y -4 -25 | -2 | 


68 


8 10 


21. Cho biết ba máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Hỏi năm máy cày 
như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ? 


22. Một õ tô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h hết 3 giờ 15 phút, Hỏi chiếc ô tô 
đó chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h sẽ hết bao nhiêu thời gian 2 


23. Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần phải 
tầng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 
14 ngày ? (Năng suất của các công nhân là như nhan). 


24. Đố : Một thỏi vàng hình hộp chữ nhật 
(h.2) có chiều dài 5cm, mặt cắt ngang 
(đáy) là một hình vuông cạnh lcm. Từ 
thỏi vàng đó người ta làm thành một 
dây vàng cũng hình hộp chữ nhật. Đố 


em biết chiều dài của đây vàng đó bằng l€m sec 
bao nhiêu nếu mặt cắt ngang của nó là 
` ° em 
hình vuông cạnh mm 42 Hình 2 
BÀI TẬP BỒ SUNG 


3.1, Từm lỗi. Cho x tỉ lệ nghịch với y và y tỉ lệ nghịch với z. Hãy cho biết mối quan 
hệ giữa x và z. Hãy nhận xét hai lời giải sau đây của hai bạn. 
Bài giải của bạn Hùng : 

xe= bê (a z0) 
a 


=x=“S:a=-— (baz0). 
b.a 


KÁo 
F b_ 
=— (bz#Ũ 
y bí ) 


Vậy x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ b.a. 
Bài giải của bạn Hoa 


x=^ (az0) 
y 

= (bồ#0) 
z 


Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ = 


3.2. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 6 thì y=-—5. Khi 
đó, biểu diễn y theo x ta được : 


(A) y=—; (B) y=-230x ; Tản tứ 
* Ốx 6 


69 


§4. Một số bài toón về đại lượng tỉ lệ nghịch 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


70 


Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu : 


| % 2 3 6 8 : 
y 36 | 24 | 12 9 : 
b) x 2 3 4 5 : 
y 60 30 20 l5 14 
— 


Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điển các số thích hợp vào 
các ô trống trong bảng sau : 


x = Sĩ | 5 


5 —1§ 30 1§ 10 


Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 người (với cùng năng 
suất như thế) tàm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ? 


Với số tiền để mua 135 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải 
loại II, biết rằng giá tiền vải loại II chỉ bằng 90% giá tiền vải loại I ? 


Đố vui : Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x 100m (mỗi đội tham gia gồm 
bốn vận động viên, mỗi vận động viên chạy xong 100m sẽ chuyền "gậy tiếp 
sức” cho vận động viên tiếp theo. Tổng số thời gian chạy của cả bốn vận động 
viên sẽ là thành tích của đội. Thời gian chạy của đội nào càng ít thì thành tích 
càng cao), giả sử đội tuyển gồm Chó, Mèo, Gà, Vịt có vận tốc tỉ lệ với 10; 8; 
4; 1. Hỏi thành tích của đội tuyển đó là bao nhiêu giây, biết rằng Vịt chạy hết 
80 giây ? 


Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng 
điện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 
3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội 
thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao 
nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có 
nhiều hơn đội thứ ba 1 máy ? (Năng 
suất các máy như nhau). 

Một bánh xe răng cưa có 24 răng quay 
được 8Ô vòng trong l phút). Nó khớp 
với một bánh xe răng cưa khác có x 
răng (h.3). Giả sử bánh xe răng cưa thứ 
hai quay được y vòng trong ! phút. Hãy 
biểu diễn y theo x. Hùu 3 


32. Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời (h.4). Bánh xe lớn có bán kính 5cm, 
bánh xe nhỏ có bán kính 10cm. Bánh xe lớn quay được 30 vòng trong 1 phút. Hỏi 
bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng trong 1 phút ? 


Hình 4 


33. Đố vui - Hai bạn Bình và Minh đi mua vở, mỗi bạn mang theo số tiền vừa đủ 
mua 20 quyển. Khi đến cửa hàng thấy vở bán hạ giá 20%, Bình cho rằng sẽ 
mua được 24 quyển (tăng thêm 20%) còn Minh lại bảo sẽ mua được 25 quyền 
(tăng thêm 25%). Theo bạn : A1 đúng 2 Vì sao ? 

34. Hai xe máy cùng đi từ A đến B. Một xe đi hết ! giờ 20 phút, xe kia đi hết 
1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, biết rằng trung bình ! phút 
xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai 100m. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
4.1. Hãy nối mỗi ô của cột A với một ô của cột B để được các phát biểu đúng : 


Cột A Cột B 


1. Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì | a) bằng tỉ số giữa hai giá trị 
tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của chúng tương ứng của đại lượng kia. 


2. Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tỉ | Đ na Đa 
số giữa hai đại lượng bất Kì của đại lượng này lợ Noo tố Š n§ 


3) Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì 
tích hai giá trị tương ứng 

4. Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì 

|_ tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này 


c) luôn không đổi. 


4.2. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x nhận các giá trị 
Xị =3, x¿ = 2 thì các giá trị tương ứng y¡, ys có tổng bằng 12. 
a) Biểu diễn y qua x. 
b) Tính x khi y = -78. 


71 


4.3. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, 


Khi x nhận các giá trị x; = 2, xạ = Š thì các giá trị tương ứng y, y› thoả mãn : 
3y: + 4y; = 46. 
Hãy biểu diễn y qua x. 


§5. Hàm số 


35. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị 


tương ứng của chúng là : 


ä) 


I | 


l l 
X -3 | -2 mi ệt › 9) : 
Ly | 3] -6 _| 36 | 2 | 6 | 
b) : 4 4 9 l6] „ 


C) 


36. Hàm số y = í(x) được cho bởi công thức f(x) = 


a) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f(x) vào bảng sau : 


EEEEEIEEE EEEE> 


b)fC3)=7 ; f@)=? 


37. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f(x) = 2x” —5. 


38. 


72 


Hãy tính : f(1); f2); f(0); f2). 


Cho hàm số y = f(x) =2—2x?. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước khẳng 
định đúng. 


A) rÍS)=9 : B) '-;}>+: ©) (3]*š: D) '{-‡]*š: 
2 z 2) 2 27 2 


39. Cho hàm số y = SA: Điền số thích hợp vào ô trống (rong bảng sau : 


K.. == 


40. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 
Đại lượng y trong bảng nào sau đây không phải là hàm số của đại lượng x 


tương ứng : 
1 Ị 2 4 
TNị. | 4 4 An = 3 
y -l l -2 2 y 4 2 3 1 
cL* _5 | -4 | -3 | ~2 nà lên -l 0 | 2 
M 0 0 0 0 Mj 1 3 5 7 


41. Cho hàm số y=e Tìm các giá trị của y tương ứng với x lần lượt bàng 2; 4 ; 

—1; —4. 

42. Cho hàm số y = Í(X) = 5 — 2x. 
a) Tính f(—2), f(—1), f(0), f3) ; 
b) Tính các giá trị của x ứng với y = 5 ; 3 ; —I. 

43. Cho hàm số y = —6x. Tìm các giá trị của x sao cho : 
a) y nhận giá trị dương ; 
b) y nhận giá trị âm. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
5.1. Hàm số y = f(x) được xác định bởi tập hợp : 
((3; 6); (2; 4); (0; 0); d; —2) ; (3 ; =6}. 
Lập bảng các giá trị tương ứng x và y của hàm số trên. 
5.2. Cho hàm số : y =f(%) = 3x” — 1. Khi đó : 
(AfCD=2; (B)fC2)=-13; (OfC3)=27; (D) f(0) = 
5.3. Cho hàm số y = f(x) = |x + IÌ. Tính f(—2), f(2). 


5.4. Cho hàm số y = Í(x) = = nhận giá trị dương, thì : 


(A)x»>0; (B)x<0; 
()x=0; (D) chưa biết dấu của x. 


73 


§ó. Một phẳng toa độ 
44. a) Viết toa độ các điểm M, N, P, Q trong hình Š ; 
b) Em có nhận xét gì về toa độ của các cặp điểm M và N, P và Q. 


Hình 5 


45. Vẽ một hệ trục toạ độ và đánh dấu vị trí các điểm A(2 ; -1,5) ; B-3 : 1 ; 
Œ(2.5 ; 0). 

46. Xem hình 6, hãy cho biết : 
a) Tung độ của các điểm A, B; 
b) Hoành độ của các điểm C, D ; 
c) Tung độ của một điểm bất kì 


trên trục hoành và hoành độ của 
một điểm bất kì trên trục tung. 


T4 


47. Tìm toạ độ các 


đỉnh của hình chữ 
nhật MNPQ và 
của tam giác ABC 
trong hình 7. 


Hình 7 


48. Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm G(-—2 ; -0,5), H(—1 ; -0,5), 


I(—1 ;—1,5), K(—2 ; —1,5). Tứ giác GHIK là hình gì ? 


3. ^ y 
49. Cân nặng và tuổi của k° năng 
5kg 


bốn bạn được biểu diễn 
trên mặt phẳng toạ độ 
(h.8) (Mỗi đơn vị trên 
trục hoành biểu thị 
1 năm, mỗi đơn vị trên 
trục tung biểu thị 
2,5kg). Hỏi : 

a) Ai là người nặng nhất 
và nặng bao nhiêu ? 

b) Ai là người ít tuổi 
nhất và bao nhiêu tuổi ? 
c) Giữa Liên và Hương, 
ai nặng hơn và ai nhiều 
tuổi hơn ? 


1 2 34 5 6 7 B 910111213141516 


X 
Tuổi (Inăm) 
Hình 8 


15 


50. Vẽ một hệ trục toạ độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ 1, II 


a) Đánh dấu điểm A nằm trên đường phân giác đó và có hoành độ là 2. 
Điểm A có tung độ bằng bao nhiêu ? 


b) Em có dự đoán gì về mối liên hệ giữa tung độ và hoành độ của một điểm M 
nằm trèn đường phân giác đó, 


31. Làm tương tự như bài 50 đối với đường phân giác của các góc phần tr thứ II, 1V. 


52. Tìm toạ độ của đỉnh thứ tư của hình vuông trong mỗi trường hợp dưới đây 
(h.9): 


Hình 9 


BÀI TẬP BỒỔ SUNG 


6.1. Điển vào chỗ trống các từ thích hợp. 
Trên mặt phẳng toa độ : 


a) Mỗi điểm M xác định................... (Xọ : Yo). Ngược lại, mỗi cặp số (Xạ ; Yạ) 
be gi 1btfnyfujes u29 điểm M. 

b) Cặp số (xạ ; yọ) là toa độ của điểm M, xạ là................. XỘ. Vu .]Ã 1 2sxsal64 1ø 
của điểm M. 

c) Điểm M có toa độ...................... được kí hiệu là MÓg ; yọ). 


76 


6.2. Xem hình bs 1 và điển Ð, S vào ô trống trong bảng sau : 


Toạ độ của điểm Đáp số 
ID) M(; -3) 
2)M(-3; 2) 
3)N€@;-3) 
4)NG;-2) 
5)P(-1;-2) 
6)Q(0;-2) 
7Q(-2;0) 


Hình bs 1 
6.3. Vẽ một hệ trục toạ độ 


a) Vẽ một đường thẳng m song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm 
(0 ; 3). Em có nhận xét gì về tung độ của các điểm trên đường thẳng m. 
b) Vẽ một đường thẳng n vuông góc với trục hoành tại điểm (2 ; 0). Em có 
nhận xét gì về hoành độ của các điểm trên đường thẳng n. 
6.4. Trong mặt phẳng toạ độ cho các điểm : M2; 3) ; N2 ; 3) ; P(2 ; -3) ; 
Q(2 ; —3). Các đoạn thẳng song song với trục hoành là : 
(A)MP vàQP;  (B)MP; (CO PQ ; {D) NP và MQ. 


§7?. Đồ thị của hàm số Ụ = ox (o # 0) 

53. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đô thị của các hàm số : 
4)y=2X; b)y=4x; 
c€)y=—0,5x; . d)y=~2x. 


ã4. Đồ thị của hàm số y = bx là 
đường thẳng OB trong hình 10. 
a) Hãy xác định hệ số b ; 
b) Đánh dấu điểm trên đồ thị 
có hoành độ bằng 2 ; 


c) Đánh dấu điểm trên đồ thị 
có tung độ bằng 2. 


Hình 1Ô 


T7 


ị 


5§. Đố : Trong hình 1I cho đồ thị h 
biểu điễn sự phụ thuộc của độ cao (km) 
h (km) của máy bay vào thời gian 10 
t (phút) bay (mỗi đơn vị trên trục 
hoành biểu thị 10 phút, mỗi đơn vị 
trên trục tung biểu thị lkm). Qua 
đồ thị, đố em biết được : 


a) Độ cao cao nhất của máy bay 
khi bay bằng bao nhiêu kilômét ? 
b) Thời gian từ khi máy bay cất cánh 
đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao 
nhiêu phút ? 

c) Thời gian từ khi máy bay hạ từ Hình 11 
độ cao cao nhất xuống đến mặt 

đất là bao nhiêu phút ? 


— k2 Q2 + CÀ CÀ — ÓC vO 
! 


3 4567 910I112 t 


(10 phút 


BÀI TẬP BỐ SUNG 


7.1. Đường thẳng OM trong hình bs 2 
là đồ thị của hàm số : 
(A)y=-2x; 

(B)y=2x; 


C)y= 2x: 


(Dy= -5% : 


Hình bs 2 


7.2. Đồ thị của hàm số y =- là đường thẳng OM. Khi đó : 
(A)MC(Š; 2); (B) MÔ; -5); 
2 6 „` 
€$M|-—;1]; D) MI —-—;3 |. 
@ MÍ~êu) ® MÍ~š2) 


7.3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đồ thị của hàm số y = ax là đường thẳng OA với 
A(Š ; ~7). Tính a. 

7.4. Cho biết điểm Mía ; —0,2) thuộc đồ thị của hàm số y = 4x. Khi đó, a bằng : 
(A)—1; (B)-0,5; (Œœ -0,05 ; (D)0,05. 


78 


Có thể em chưo biết 


RƠ-NÊ ĐỀ-CÁC - NGƯỜI PHÁT MINH RA PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ 
(Xem : Nguyễn Bá Đô - Hồ Châu - Các câu chuyện toán học, tập 2). 


Rơ-nê Đề-các 
(René Descartes, 1596 — 1650) 


Trước thế kỉ thứ XVII người ta thường sử dụng 
những phương pháp khác nhau về đại số và hình 
học như là hai nhánh của toán học. 


Vào năm 1619, nhà toán học Pháp R. Để-các 
(31/5/1596 - 11/2/1650) đã tìm được một phương 
pháp có thể chuyển ngôn ngữ cửa hình học sang 
ngôn ngữ của đại số. Đó chính là phương pháp toạ 
độ - cơ sở của môn Hình học giải tích. Một cống 
hiến to lớn khác là ông đã đưa vào toán học các đại 
lượng biến thiên, sáng tạo ra mội hệ thống kí hiệu 
thuận tiện, thiết lập được sự liên hệ chặt chẽ giữa 
không gian và số, giữa đại số và hình học. 


Người ta kể lại rằng, mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều 
nhưng chàng sĩ quan trẻ Đề-các đã không thể làm 


cách nào để có thể mô tả được con đường vận động của con tuấn mã cũng như 
đường đi của sao băng. Vào đêm 10 tháng 11 năm 1619, chàng sĩ quan đó nằm trên 
giường nhưng trần trọc không sao ngủ được. Bỗng nhiên, có một con nhện sa qua 
tầm mắt của ông. Con nhện rơi từ từ tạo thành một đường cong. Trong giây phút đó, 
ông đã liên hệ : con nhện và điểm, hình và số, nhanh và chậm, động và fnh,... sau 
đó mấy hôm, chàng sĩ quan này đã xâu chuỗi tất cả những gì đã phát hiện được, để 
từ đó phát minh ra phương pháp toạ độ. 


56. Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x. Bằng đồ thị, hãy tìm : 


a) Các giá trịf();  -1): 


b) Giá trị của x khi y = —Ì ; 


f2); f2);  f(0); 
y=0; v=45; 


c) Các giá trị của x khi y đương ; khi y âm. 


Ấ7. Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m). Hãy biếu diễn diện tích 
y(m^) theo x. Vẽ đồ thị của hàm số đó. 


Từ đồ thị, hãy cho biết : 


a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 2(m) ? x = 3(m) ? 


b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi điện tích y của hình chữ nhật bằng 2,5(m”) ? 


5(m2)? 


79 


58. Đô thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao”) (/b) sang 
kilÔôgam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết 2/b, 3b, 57b bằng khoảng 
bao nhiêu kilôgam ? 


MG;2,27) 


| 
Ì 
Ù 
I 
l 
Ị 
Ị 
| 
| 
3 


X 
() 
Hình 12 
59. Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (h.13). Hàm số đó được cho bởi 
công thức nào ? 


Hừnu, 13 


60. Trong các điểm A(6 ; -2), B(—2 ; -10), C(1 ; l), D|-) : lệ], E(0 ; 0) có 
những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số : 


_=. b)ìy=5x? 


(*) Pao (pound), viết tắt là /b, là đơn vị đo khối lượng của nước Anh (cân Anh), l7b > 0,454kg. 
80 


61. a) Biết rằng điểm A(a ; —1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3.5x. Tìm giá trị 
của a. 
`. _ ch à . ? ` ~ Í .. - 
b) Biết rằng điểm B(0,35 ; b) thuộc đồ thị của hàm số y = ST . Tìm giá trị 
của b. 


62. Trò chơi toán học : Bắn tàu (hai 
người chơi và một trọng tài). 


Mỗi người chơi vẽ một hệ trục toạ 
độ Oxy và bốn tàu tuỳ ý chọn, 
mỗi tàu gồm ba điểm thẳng hàng 
(tung độ và hoành độ là số tự 
nhiên nhỏ hơn hoặc bảng 8) như 
hình 14. 


Cách chơi : — Mỗi người đến lượt mình cố gắng bắn chìm các tàu của đối 
phương bằng một trong hai cách sau (h.15) : 


¬ 


mm t2 Q2 + Úc GÀ ) CGœ 
lã 


© 
= 
b 
“ 
ˆ 


3 6 7 8  x 


Đờ 

—~ 
ơ 
—. 


Hình 15 


6 - BTT 7/1-A 81 


Cách ] : Phóng ngư lôi (h.15a). Cách 2 : Ném bom bằng bốn điểm 
tuỳ chọn (h.15b). 

Chẳng hạn tại x = 3, nghĩa là tất cả Chẳng hạn : (1; 3), (2; 1), (3; 2), 

các điểm có hoành độ bằng 3 đều bị (4; 3). 

bắn trúng (hoặc y = 2, nghĩa là tất cả 

những điểm có tung độ bằng 2 đêu bị 

bắn trúng). 


~ Sau mỗi lần bán của một người chơi, trọng tài có nhiệm vụ xác định và nói 
rõ đã trúng bao nhiêu điểm. 

— Ai bắn chìm hết các tàu đối phương trước là thắng cuộc (một tàu coi là bị 
bắn chìm nếu bị bắn trúng cả ba điểm). 


Bài tộp ôn chương lÌ 


63. Một ta nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi 300g nước biển đó chứa bao nhiêu 


64. 


65. 


66. 


617. 


§2 


gam muối ? 

Có hay không một tam giác có độ đài ba cạnh tỉ lệ với các số 3 ; 4 ; 9 2 

Chú ý - Trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bao giờ cũng lớn hơn độ đài 
cạnh còn lại, 

Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn 
và lớn hơn bao nhiều lần, nếu biết rằng khối lượng riêng của nhôm là 2/7g/cm` 
và của sắt là 7,8 g/cm” ? W 


Ông B dự định xây một bể y 
nước có thể tích là V, 
nhưng sau đố ông muốn 
thay đối kích thước so với 
dự định ban đầu như sau : 
giảm cả chiều dài và chiều 
rộng đáy bể 1,5 lần. Hỏi 
chiều cao của bể phải thay 
đổi như thế nào để bể xây 
được vẫn có thể tích là V ? 

a) Viết toạ độ các điểm A, B, 
Œ,D, E, F, G trong hình 16 ; 


b) Trong mặt phẳng toạ độ 
vẽ tam giác ABC với các 
đỉnh A(-3 ; 4), B(—3 ; 1), t0) ft 
C(1 ; —1). 


6-BTT778 


68. Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 152km từ Á đến B với vận 
tốc 36km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục toạ độ Oxy 
'(với một đơn vị trên trục hoành biểu thi I giờ và một đơn vị trên trục tung 
biểu thị 20km). 


69, Vệ trên cùng một hệ trục toạ độ đồ thị của các hàm số : 
Aa)y=X; b)y=2x; c)y =-—2X. 

70. Cho hàm số y = 5x” -2. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 
trên :A| 2 : 3] BÍT:~12], C(@ ; 18)? 

71. Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 3x + I. 


a) Tung độ của A bằng bao nhiêu nếu hoành độ của nó bằng : L 


b) Hoành độ của B bằng bao nhiêu nếu tung độ của nó bằng ~8 ? 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


§1. Đọi lượng tỉ lệ thuận 


1. a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, nên ta có công thức tổng quát : y = kx. 
Theo điều kiện, khi x = 5 thì y = 3 nên thay vào công thức ta tính được k : 


xa. 
5 
`. 3 
ĐH g0 Ji c Ró 


c) Khi :x =5 thì y= Š-(-8) =3: x= l0 thìy= Š-10=6, 


2. Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và cột thứ ba trong bảng cho biết khi 
x =—] thì y = 2, nên hệ số tỉ lệ của y đối với x bằng —2, hay y = —2x. Từ đó, ta 
tính được các số còn lại trong các ô trống như bảng sau : 


83 


a) Các số trong các ô trống đều là 12 ; 
b) s và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận vì s = 12t. 
Chú ý : Hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào cách phát biểu : s tỉ lệ thuận với t theo hệ số 


tỉ lệ là 12. Nhưng t tỉ lệ thuận với s theo hệ số tỉ lệ là 2 


4. Theo điều kiện đề bài, ta có : x = 0,By và y = 5z. Nên : x = 0,8y = 0,8. 5z= 4z. 
Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4. 
5. Số 32 phải đổi thành số 26. Xem bảng : 
¬ Số liệu 360 | 460 | 520 | 640 | 700 | 
Chiều cao của cột (mm) 18 | 23 | 26 32 35 | 
6. Giả sử giá tiền của 8 gói kẹo là x đồng. Vì số gói kẹo và giá tiền tỉ lệ thuận, 
nên theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ta có : 
x_ 27000 
8. 6- 
(Chú ý : Tỉ số ở mỗi vế biểu thị giá tiền của một gói kẹo) 
hay : x= — = 36000. 
Vậy giá tiền của 8 gói kẹo là 36000đ. 
7. a) Các số trong các ô trống đều là —45 ; 
b) s và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận vì s = —4Ốt. 
Hệ số tỉ lệ của s đối với t là ~45. 
BÀI TẬP BỒ SUNG 
1.1. HS tự làm. 
1.2. (C). 


§9. Một số bài toán về đọi lượng tỉ lệ thuận 


8, 
9, 


84 


a) Có;  b) Không, 


Vì khối lượng x(g) của dây đồng tỉ lệ thuận với chiều dài y(m) của nó, nên ta 
có : y = kx. Theo điều kiện đề bài khi x = 43 (g) thì y = 5 (m). Thay vào công 


thức ta tính đượck: 5=k.43=k= mì 


Khi đó : =—K. 
`. . 


10. 
H1. 


12. 
13. 


14, 


15, 


Ta có, 1km = I0000m nên khi y = 10000(m) thì : 
x = 10000: CC 86000). 
43 

Trả lời : 10km đây đồng nặng 86000g hay 86kg. 
Đáp số : 6,25kg đường. 
Giả sử x() đầu hoả nặng 12kg. Vì thể tích dầu và khối lượng dầu hoả là hai đại 
lượng tỉ lệ thuận, nên ta có ; 

X 12 17.12 

—==—._—x 

17 12,6 13,6 
Như vậy, 12kg dầu hoả có thể tích là 15/ nên hoàn toàn chứa được trong can 16i. 
Đáp số : 12cm và 20cm. 
Nếu số tiền lãi chia cho mỗi đơn vị theo thứ tự là x, y. z (triệu đồng), thì theo 
điều kiện bài ra ta có : 

HUẾ cá = ~Vàx+y+z= 450. 
“.. 
a đãy tỉ số bằng nhau thì : 
LIECT 2 bao(ÊG S20 hG1 LỆ" 
7 3+5+7 l§ 


Do đó, theo tính chất củ 


Như vậy : 30 nên x=3.30=90, 


Tương tự : y=5.30=150 
z= 7.30 = 210. 
Trả lời : Số tiền lãi được chia cho mỗi đơn vị theo thứ tự là : 
90 triệu đồng, 150 triệu đồng, 210 triệu đồng. 
Nếu độ dài các cạnh của tam giác là x, y, z (m). 
Khi đó : TC c. cà 
31 4 5 šs-3 2 
Vậy:x=3.3=9; v=4,3=l1l2; z=35.3=l5. 
Trả lời : Độ dài các cạnh của tam giác theo thứ tự là : 9m, 12m, 15m. 
Nếu số đo (độ) các góc của AABC là A, B, C (độ) thì theo điều kiện bài ra và 
tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có : 
A_B_C A+B+C 180_ 


—=— =———- = l2. 
3 5 7 3+5+7 15 


85 


16. 


# 
B=5.12=60;: 


Vậy: A=3.12=36; C=7.12=84. 
Trả lời : A = 36°,B = 60°, € = 84°, 
a) Xem hai bảng sau : 
ï 2 3 4 
2| 24 36 48 | 
ý 1 6 12 [ 18 
P 60 360 720 1080 


b) y = 12x; z= 60y. 
c) Từ các câu trên, ta có : z= 6Öy =60. 12x = 720x. 


Vậy số vòng quay x của kim giờ và số vòng quay z của kim giây là hai đại 
lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hệ số tỉ lệ của z đối với x là 720. 


đ) x = 5 = z= 720. 5 = 3600 (vòng), 


17. b) Gọi Rrp và Crp là bán kính và chu vi của Trái Đất ; 


R„và C, là bán kính và chu ví của quỹ đạo vệ tính (đường tròn mà vệ tỉnh bay 
một vòng). 
Vì chu vị và bán kính của đường tròn là hai đại lượng tỉ lệ thuận, nên : 

Cy Đ Ry 


C„a. 


„ Cx~CTp _ R, -Rrp. 


CTb RTb 


Hay : C, - Crp = (R„ - Rp). 1Ð = 100.27 = 628 (km). 
TĐ 


Trả lời : Quãng đường vệ tính bay một vòng dài hơn chu vị Trái Đất khoảng 
628km (dưới 1000km). 


BÀI TẬP BỐ SUNG 
2.1. (B). 
2.2. 
Xị= E vị =l§ l 
F xạ=-] : yạ=~Š | 
Xi+X¿ạ= yị+y„= 10 | 


86 


2.3. a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, nên : 
y =ax (a là hệ số tỉ lệ, a khác 0) 


=aX 
Khi đó : Ệ bỐ 
TÔ: c Ợ 
Suy ra Yị +Ya =A(XI + xa) > -1Ũ=a2—>a=-5. 
Vậy :y=_—5x. 
b)y=5S%. 


§3, Đại lượng tỉ lệ nghịch 


18. a) Vì x và y tỉ lệ nghịch nên y = Ê. Do đó, từ cột thứ hai ta có : 
X 


Su hay 15 = = ä = 30. 


%ị 
Vì vậy : Vạ TT” =. =10, 
2 


Tương tự ta tính được ya, y„. Xem kết quả trong báng sau : 


X Xị=2 Xa=3 | xạ=5 Xa =Ố 

; Vi) Yy; = 10 | Yạ =6 y4 =ðŠ 
=—=— .—..... 

Xy xiy¡=30 | Xaya=30 | xaạya=30 | Xay¿=30 


b) Tích các giá trị tương ứng của x và y luôn bằng 30, nghĩa là bằng hệ số tỉ lệ 
nghịch a. ï 


19, a) Vì x và vià hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có công thức tổng quát : y = _ 
X 
Thay x = 7 và y = 10 vào công thức ta sẽ tính được hệ số tỉ lệ nghịch a : 


bì ki đó: 
X 


87 


20. 


21. 


22. 


88 


c) Khi x = 5 thì y=S =1, 


Khixiddiahéeä 
14 


Từ cột thứ ba ta tính được hệ số a : a=2,5.(—-4)=-10. 
Từ đó tính được các số còn lại. Xem bảng sau : 
x 1 35 |4 ] 5$ 8 10 
y mì?) ] ~4 ~2,5 Ì _2 -1,25 —] 
Giả sử x máy cày, cày xong một cánh đồng hết y giờ. Do năng suất các máy 


cày đều như nhau, nên số máy cày và số giờ cày xong cánh đồng là hai 

đại lượng tỉ lệ nghịch, vì thế ta có : y = , Theo điều kiện bài ra khi x = 3 thì 
X 

y =30, nên thay vào công thức ta tính được a : 


30 =2 =a=90, 


Do đó, khi x = 5 thì ¬—.. 
X 


Trả lời : Năm máy cày sẽ cầy xong cánh đồng đó hết 18 giờ. 
Chú ý : Ta có thể giải bằng cách áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ 
nghịch như sau : 
Giả sử năm máy cày, cày xong một cánh đồng hết y giờ. Vì số máy cày và số 
giờ cày xong cánh đồng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có : 
y3 30.3 
cá con Tri n can 
30 Š lê 5 
Giả sử ô tô chạy với vận tốc 65km từ A đến B hiết x giờ. Vì vận tốc và thời 
gian của một chuyển động trên cùng một quãng đường AB là hai đại lượng tỉ 
lệ nghịch nên : 


= 18. 


c na giờ l5 phút = 3~ BiỜ) 
ạÓ 65 l 
4 
1 13 
Co ng ch .8)ÿ3) „iÕ 
hay : x= BH XS: nu 
65 65 65.4 4 


Trả lời : Ô tô chạy với vận tốc 65km/h từ A đến B sẽ hết 2 giờ (hay 
2 giờ I5 phút). 


Chú ý : Có thể giải bài toán này bằng cách khác. Trước tiên tính quãng đường 
AB, sau đó tính thời gian x. 


23. Đáp số : Cần tăng thêm 28 công nhân. 


24. Hướng dán : Nếu thể tích không đổi thì điện tích mặt cắt ngang và chiều dài 


của hình hộp chữ nhật là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Đáp số : 500cm. 


BÀI TẬP BỐ SUNG 


3.1. Bạn Hoa giải đúng. Bạn Hùng nhầm công thức. 
43.2. (A). 


§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 


25. 
26. 


21. 


28. 


29. 


a) Có ; b) Không, vì [. 60 z 5, 14. 


Từ cột thứ hai ta tính được hệ số a : a=(—2). (—l5) =30. 

Từ đó tính được các số khác. Xem bảng sau : 
` | SẼ: ; x1 | 2 3 5 
y | -15 | -30 | 30 | 15 I0 6 


Giả sử 8 người làm cỏ một cánh đồng hết x giờ. Khi đó, ta có : : = hay x =Š. 
x 
Giả sử với số tiền đó mua được x mét vải loại II. 
Kiidlba66) ` se cố GMAU co 
: 135 giátiểnimvảiloạil 90 

135.100 

X.= 
90 


hay : = 150(m). 


Vì vận tốc và thời gian (của chuyền động trên càng một quãng đường 100 mét) 
là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Theo điều kiện của bài toán và tính chất của hai 
đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có : 


Gx _ Ví 


= tqy= —_-80 = 20 (giAy) 
Vịt  ŸYGà 4 


=1 
4 


89 


Tương tự, ta tính được f¿o = s 80 = 10 (giây) 


1 ý 
[Chó = lô 80 = 8 (giây). 
Vậy, thành tích của đội là 8 + 10 + 20 + §0= 118 (giây). 
30. Gọi số máy của ba đội theo thứ tự là x, y, z. 
Vì số máy và số ngày cày xong cánh đồng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên 


: : 3411 
các đại lượng x, y, z tỉ lệ Với —. dc 


356 
Ề ' X Y_ Z7 V-zZ | 
D : —  = — = —_— “= —-— = : 
ö đó ta có 1 T TT Sề 30 
3 5 6 S5 6 30 
1 1 | 
Vậy: x=30.— = l0; y=30.—- =6; z=30.— =5. 
3 5 6 
Trả lời : Số máy của ba đội theo thứ tự là 10 máy, 6 máy, 5 máy. 
1920 


31.Vìx.y=24. 80, nên y =——— 
X 


32. Trong cùng một thời gian, số vòng quay và chu vi của bánh xe là hai đại lượng 
tỉ lệ nghịch. Nếu gọi x là số vòng quay được trong 1 phút của bánh xe nhỏ, 
theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có : 

X 2nl§5 3 3.30 
—= =—==—=x= 
30 *2n.10 2 


Trả lời : Trong 1 phút bánh xe nhỏ quay được 45 vòng. 
33. Đáp số : Minh đúng. 
34. Đối : 1h20ph = 80ph;  1h30ph = 90ph. 
Giả sử vận tốc của hai xe máy là V¡(m/ph) và V›(m/ph). 
Theo điều kiện bài ra ta có : S0V¡ = 90V¿ và Vị — V¿ = 100. 
W Vy VI —V; _ 100 


— 


Hay : = 

90 50 90-80 10 

Vậy :  Vị,=90. 10 =900 (m/ph) = 54 (km/h) 
V¿ = 80. 10 = 800 (m/ph) = 48 (km/h). 


90 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


4.1.1-—>c; 2¬a; 3 >c; 4b. 
4.2. a) Ta có : 
Yị _32_2 E1). 6i bê `. 
y2. XịỊ 3 2 3 2+3 Sỹ 3 5 
26 78 
Do đó X;j.Vị =3.— =—. 
0N. 
78 T8 
Và XV = —, ha =—. 
ây Ỹ s y Vy % 
] 
b) x=_—-. 
) 5 
Áäib6 S2 và. 
hay 4.yn -Ö 4y› +10 UV) 40, vua: 


35. 42 15+8 23 
Do đó : yị =5.2= 10, hay xịy¡ = 2.10 = 20. 


20 
Vậy xy = 20, hay y = —. 
X 


§5. Hòm số 
45. a) Có ; 


b) Không (vì tại x = 4 ta xác định được hai giá trị khác nhau của y là —2 
và 2); : 


c) Có. 
36. a) Xem bảng sau : 


mi 1B 5 15 


y=f6) | -3 | -5 | 15 | 15] 5 3 1 


b) f3) = -Š ; f6 = : 


9] 


50. a) Xem hình I8. 
Điểm A có tung độ bằng 2 ; 


Hình 18 


b) Một điểm M bất kì trên đường phân giác này có hoành độ và tung độ 
bằng nhau. 


51. Học sinh tự vẽ hình. 
a) Điểm A với hoành độ là 2 sẽ có tung độ là —2 ; 
b) Một điểm M bất kì trên đường phân giác này có hoành độ và tung độ là hai 
số đối nhau. 
52.a) D(4 ; —3); b) Q(6 ; 2). 
BÀI TẬP BỔ SUNG 
6.1. HS tự làm. 
6.2.1)05;2)Đ;3)Đ;4)S;5)Đ;@)S; 7Ð. 


6.3. a) HS tự vẽ hình. 
Mọi điểm trên đường thẳng m đều có cùng tung độ là 3. 


b) HS tự vẽ hình. 
Mọi điểm trên đường thẳng n đều có cùng hoành độ là 2. 


6.4. (C). 


94 


§7. Đồ thị của hòm số ụ = ox (o #0) 


53. a) Đồ thị của hàm số y = 2x là đường thẳng OA với A(1 ; 2) ; 


b) Đồ thị của hàm số y = 4x là đường thẳng OB với B(I ; 4) ; 

c) Đồ thị của hàm số y = —0,5x là đường thẳng OC với C(-2; 1); 
đ) Đồ thị của hàm số y = -2x là đường thẳng OD với D(I1 ; —2). 
Học sinh tự vẽ hình. 


54. a) Điểm B có toa độ là (—2 ; 1). Thay vào công thức y = bx ta tính được b : 


I=b.C2)-b=-0,5; 


b) và c) Học sinh tự làm. 


55. a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay là 10km ; 


56. 


b) Từ khi máy bay cất cánh đến khi đạt độ cao cao nhất mất 20 phút ; 
c) Từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất mất 40 phút. 


Cho x = 2 > y =3. Vậy điểm A(2 ; 3) thuộc đồ thị. Đồ thị của hàm số 
y= 1,5x là đường thẳng OA (h.19). 


a) f() =3. 
f1 =-1,5; 
{-2) =3; 
f2) =3: 

f(0) =0. 
2 
b)y=-l = ¬ 


y=0 =x=0 

y=45 x=3. 
c) y >0 ứng với phần đồ thị nằm 
phía trên trục hoành và bên phải 
trục tung, nên x >Ũ ; y < 0 ứng 
với phân đồ thị nằm phía bên 
dưới trục hoành và bên trái trục 
tung, nên x < 0. 


Hình 19 


95 


57. y = 5x. Học sinh tự vẽ đồ thị. Xem đồ thị ta thấy : 
a2) X=2=y-=l0, x=3—=y=l5. 


Vậy diện tích hình chữ nhật bằng 10(m?) khi x = 2(m), bằng 15(m) khi 
x=3(m) ; 


b)y=25—<x=0,5; V=5— x=I. 
Vậy cạnh x = 0,5(m) khi y = 2,5(m”), x = 1(m) khi y = 5(m?). 


58. Theo đồ thị (h.12) thì ; 
2ïb ~ 0.91kg ; 3/b ~ 1,36kg ; 5b > 2,27kg. 


89. Đồ thị của hàm số y = f(x) là một đường thẳng đi qua gốc toa độ nên hàm số 
y = f(x) có đạng : y = ax. Vì đồ thị đi qua điểm A(-—3 ; 1), khi thay vào công 


1 
thức y = ax ta tính được a: lI=—3.a=> IÊ 


Vậy hàm số được cho bởi công thức : y = -ax 


60. a)-Chí có hai điểm A(6 ; -2) và E(0 ; 0) thuộc đồ thị hàm số y = —a , 
b) Chỉ có hai điểm B(-2 ; —10) và E(0 ; 0) thuộc đồ thị của hàm số y = 5x. 


61. a) Vì điểm A(a ; —1.4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x nên : 
-1,4=35.a => a=-0,4 


b) Tương tự : b= : .0,35=0,05. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
7.1. (D). 
7.2. (A). 


7.3. Ta có: -7=a.5 => a= s. 


7.4. (C). 


Bài tộp ôn chương lÍ 


63. Gọi lượng muối có trong 300g nước biển là x(ø). Vì lượng nước biển và lượng 
muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại 
lượng tỉ lệ thuận, ta có : 

x _ 2500 1 _ 300 - 


———=- — =—— —— X=_-—— 
3400 100000 40 40 


Ti 


%6 


Trả lời : 300g nước biển chứa 7,5g muối. 
Chú ý : Khi giải cần phải đổi các đại lượng cùng loại ra cùng đơn vị đo. 


64, Giả sử có tam giác mà độ dài ba cạnh là a, b, c, thoả mãn điều kiện : 


a_b_c 
3 4 9 
Đặt các tỉ số trên bằng k, ta được : 
So của huyện: cai cau i6 f2 si 
3 4 9 


Ta nhận thấy a + b = 3k + 4k = 7k < 9k = c, điều này mâu thuẫn với chú ý. 
Vậy không có tam giác nào mà độ dài ba cạnh tỉ lệ với 3 ; 4 ; 9. 


65. Vì m = V.D và m là hàng số (có khối lượng bằng nhau), nên V và D là hai đại 
lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ dương. Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ 
nghịch, ta có : 


Vnhôm = Dụy kệ, 8 29. 


V$át Dnhom 27 
Trả lời : Thể tích thanh nhôm lớn hơn và lớn hơn khoảng 2,9 lần. 


66. Vì V = h.S nên điện tích đáy (S) và chiêu cao (h) của bể (khi V không đổi) là 
hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số dương. 
Theo điều kiện đề bài chiều dài và chiều rộng đều giảm 1,5 lần nên diện tích giảm : 
1,5. 1,5 = 2,25 (lần). 
Vì vậy chiều cao của bể phải tăng lên 2,25 lần. 


67.a) A(2 ; ~2), B(4; 0), 
C(-2; 0), DŒ ; 3), 
E(2; 0), F3 ; 2), 
G(~2 ; ~3). 


b) Xem hình 20. 


Hình 20 


7-BTT7/1-À 97 


68. Xem hình 21. 


44Ø 5 tdgiờ) 


Hình 21 


69. Học sinh tự vẽ. 


70. Thay hoành độ và tung độ của mỗi điểm vào công thức y = 5x” — 2. Nếu được 
đẳng thức. ta kết luận điểm đó thuộc đồ thị. Nếu không được đăng thức (hai vẽ 
khác nhau), ta kết luận điểm đó không thuộc đồ thị. 


3) 


Đáp số : Hai điểm A[s:- WJ và CƠ ; 18) thuộc đồ thị của hầm số trên. 


71. a) Khix= Š thì y =3 + =3, 


Vậy tung độ của A bằng 3 ; 
b) Khi y = -8 thì ta có -8 = 3x + 1= x=-3. 
Vậy hoành độ của B bằng —3. 


08 7- BTT7/I-8 


PHẦN HÌNH HỌC 


-Chương Ï. ĐƯỜNG THẰNG VUÔNG GÓC. 
ĐƯỜNG THÁNG SONG SONG 


ĐỀ BÀI 
§1. Hoi góc đối đỉnh 


I. Xem hình [.a, b. c. d. e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh 2 Cặp sóc nào không đói 
đỉnh ? Vì sao 2 


1 — 
h) 
z œ—— 
Ñ : ¿ 
W Hình 1 


2. a) Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các góc tạo thành. 
b) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh. 
c) Viết tên các góc bằng nhau. 


99 


3. a) Vẽ góc xAy có số đo bằng 509. 
b) Vẽ góc x'Ay' đối định với góc xÁy. 
c) Vẽ tia phân giác At của góc xÂy. 
đ) Vẽ tia đối AU của tia At. Vì sao tia AC là tía phân giác của góc x'`Ay' ? 
e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh. 
4. a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2em. 
b) Vẽ góc AOB có số đo bàng 60°. Hai điểm A, B nằm trên đường tròn 
(Ø; 2cm). 
c) Vẽ góc BOC có số đo bằng 60°. Điểm C thuộc đường tròn (O ; 2cm). 


đ) Vẽ các tia OA', OB, OC lần lượt là tia đối của các tia OA, OB, OC. Các 
điểm A', B, C thuộc đường tròn (O ; 2cm). 


e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh. 
ø) Viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh. 


Š. Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Hãy đo một góc rồi suy ra 
số đo các góc còn lại. Nói rõ cách lí luận. 


6. Hai đường thẳng MN và PQ cất nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo 
bằng 339. 
a) Tính số đo góc NAQ. 
b) Tính số đo góc MAQ. 
c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh. 
đ) Viết tên các cặp góc bù nhau, 


7. Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai 7 Hãy bác bỏ câu sai bằng 
hình vẽ. 


a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 
b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
1,1. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ? 
a) Có những cặp góc bằng nhau nhưng không phải là hai góc đối đỉnh. 
b) Hai góc bằng nhau và một đường thẳng chứa tia của góc này có chứa tia 
của góc kia là hai góc đối đỉnh. 


100 


c) Hai góc bằng nhau và một tia của góc này là tia đối của góc kia là hai góc 
đối đỉnh. 


d) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh. 
e) Góc tạo bởi hai tia đối của một góc và góc đã cho là hai góc đối đỉnh. 
f Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc, đôi một đốt đỉnh. 
ø) Hai góc đối đỉnh thì hai góc đó phải là góc nhọn. 
1.2. Ba đường thẳng phân biệt xy, mn, Zt 
cùng đi qua điểm O và tạo thành các 
góc ZOx = 38°, (Om = 719 (h. bs ]). 
a) Đọc tên các cặp góc đối đỉnh có 
trong hình đó. 
b) Cho biết số đo của các góc còn lại 
có trong hình đó. 


Hình bs 1 


1.3. a) Cho góc mOn. Vẽ góc nOt kê bù với góc mÓn. Vẽ góc mOz kề bù với góc 

mÕÓn. Khi đó mÒÓn và tOz có phải là hai góc đối đỉnh không ? 

b) Cho góc hBk. Vẽ Bm là tra phân giác của góc hBRk. Vẽ Bm' là tỉa đối của tia 
Bm. Vẽ góc kBị kề bù với góc hBk. Khi đó các góc m'Bj và hBm có phải là 
hai góc đối đỉnh không 2? 

c) Cho góc xOy. Vẽ góc yOz kê bù với góc xOy. Vẽ góc xOt kê bù với góc 
xOy. Vẽ Ơn là tia phân giác của góc zOy. Vẽ Om là tía phân giác của góc 
tOx. Khi đó zOn và xOm có phải là hai góc đối đỉnh không ? 


1.4. Căn cứ số đo của các góc đã cho hãy 
tìm số đo của các góc còn lại có 
trong hình bs 2. 


Hình ba 2 


101 


§9, 


10. 


1). 


12. 


13. 


14. 


Hoi đường thẳng vuông góc 
Lấy ví dụ thực tế về hai đường thang vuông góc. 


Cho hai đường thăng xx' và yy` vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu 
tra lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng 2 


a) Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. 
b) Hai đường thẳng xx` và yy' tạo thành bốn sóc vuông. 
c) Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt. 


Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình 2a, b có vuông gốc với 
nhau hay không. 


Hình 2 
Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng đ' đi qua O và vuông 
góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (êke, thước thẳng) để vẽ. 
Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sứ dụng êke, hãy 
vẽ đường thẳng đ' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ. 
Vẽ đường thắng d và điểm Ö nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy 
gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d. 
Vẽ hình theo cách diễn đạt băng lời sau : 
Vẽ góc xOy có số đo bằng 60”. Lấy điểm A trên tia Ox (A khác ©) rồi vẽ đường 
thàng dị vuông góc với tỉa Ox tại A. Lấy điểm B trên tia Oy (B khác ©) rồi vẽ 
đường thẳng đ; vuông góc với tia Oy tại B. Gọi giao điểm của dị và d; làC. 


Cú ý : Có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí điểm A, B được chọn. 


. Cho đoạn thăng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thăng ấy. 


Nói rõ cách vẽ. 


BÀI TẬP BỐ SUNG 


2.1. Cho góc xOy = 30. Vẽ góc yOz kẻ bù với góc xOy. Vẽ góc zOt = 60 sao 
cho Ha Ot năm giữa hai tia Oz và Oy, Đường thăng chứa tia Ot và đường thăng 
chứa tia Ôy có vuống góc với nhau không ° 

2.2. Vẽ đường tháng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn thắng AB = 4 (cm). Vẽ đường 
thăng đ đi qua điểm A và vuông sóc với a. Vẽ đường thăng d' đi qua điểm B 
và vuông góc với a. Trên đường tháng d lấy điểm D sao cho AÐ = AB. Trên 
đường thắng d' lấy điểm C sao cho hai điểm C, D nằm vẻ cùng phía với đường 
thẳng a và BC = AB. Vẽ các đoạn thăng CD, AC, BD. Gọi O là giao điểm của 
ÁC và BD. 

a) Đo và cho biết số đo của góc ADC. 
b) Đo và cho biết số đo của góc BC. 
c) Đo và cho biết số đơ của góc BÓC. 

2.3. a) Vẽ tam giác ABC. Vẽ các đường trung trực của các đoạn thăng AB, BC. CA. 

b) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 3 (cm). Lấy ba điểm A. B, C phân biệt 
bất kì trên đường tròn. Vẽ các đây AB, BC, CA. Vẽ các đường trung trực 
của các đoạn thẳng AB, BC, CA. 

2.4. Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn thẳng AB = 5 (cm). Về 
tiếp đường thắng d đi qua điểm A và vuông góc với a. Vẽ tiếp đường 
thẳng d' đi qua điểm B và vuông góc với a. Hai đường thẳng d và d' có cắt 
nhau không 7 


§5. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hoi đường thẳng 
16. Vẽ hình và giới thiệu : 

— Hai cặp góc so le trong. 

— Bốn cặp góc đồng vị. 

— Hai cặp góc so le ngoài. 

— Hai cập góc trong cùng phía. 


— Hai cặp góc ngoài cùng phía. 


103 


17. 


H8. 


19. 


104 


Vẽ lại hình 3 rồi điền tiếp vào hình đó số đo của các góc còn lại. 


lY 


115 


Hình 3 


a) Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Trong các góc tạo thành có một 
cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó. 
b) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau ? 


c) Vì sao mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau ? 
đ) Vì sao mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau ? 
e) Vì sao mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau ? 


Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau : 
a) EDC và AEB là cặp góc... 
b) BED và CDE là cặp góc.... 
c) CDE và BAT là cặp góc... 


d) TAB và DEB là Cặp góc ... 


e) EAB và MEA. là cặp góc... 
ø) Một cặp góc so le trong khác là ... 
h) Một cặp góc đồng vị khác là ... 


Hình 4 


20. 


BÀI TẬP BỐ SUNG 
3.1, 


3.2. 


3.3. 


Trên hình 5Š người ta cho biết 
a/ibvà P, =Q¡ =300. 
a) Viết tên một cập góc đồng vị khác 
và nói rõ số đo mỗi góc. 
b) Viết tên một cặp góc so le trong 
và nói rõ số đo mỗi góc. 


c) Viết tên một cặp góc trong cùng 
phía và nói rõ số đo mỗi góc. 

= ¬. Hình Š 
đ) Viết tên một cặp gốc ngoài cùng 
phía và cho biết tổng số đo hai 
góc đó. 


Cho hình bs 3. Lần lượt chọn mỗi 
đường thẳng tk, mz, nj làm cát tuyến, 
chỉ ra các cặp góc : đồng vị, so le 
trong, trong cùng phía có trong 
hình đó. 


Hình bx 3 


a) Vẽ bình theo điễn đạt sau đây : Hai đường thẳng mn và pq không có điểm 
chung. Đường thẳng xy cất đường thẳng mn tại điểm U và cắt đường thẳng pq 
tại điểm V. Biết rằng : V¡ và Ú) là hai góc trong cùng phía ; Ủ2 và Ÿ) là hai 
góc đồng vị ; NỔ) và Ửi là hai góc so le trong. 

b) Khi biết thêm V2 = 36°, hãy tìm số đo của các góc VỊ, Ủi và Ủa. 


Một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác tạo ra các cặp góc so le trong, các 
góc trong cùng phía,... Biết rằng trong số đó có một cặp góc so le trong bằng 
nhau, khi đó mỗi kết quả sau là đúng hay sai ? 


a) Cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau. 
b) Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau. 
€) Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau. 


105 


§4. Hoi đường thẳng song song 


21. Thế nào là hai đường thắng song song ? 


Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng : 

a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. 

b) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau. 

c) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau. 


d) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau. không 
trùng nhau. 


22. Thế nào là hai đoạn thẳng song song 2 


Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng : 
a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau. 


b) Hai đoạn thăng song song là hai đoạn thắng nằm trên hai đường thang 
song song, 


23. Làm thế nào đề nhận biết a //b ? 


Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng : 

a) Nếu a và b cất c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong 
bằng nhau thì a //b. 

b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị 
bằng nhan thì a // b. 


c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cập góc trong cùng phía 
bù nhau thì a //b. 


24. Kiểm tra xem trong các hình 6.a. b. c, các đoạn thắng nào song song với nhau. 


E 
A ễ B F 


a) b b) €) 


Hình 6 


25. Cho điểm C nằm ngoài đường thăng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a //b. 


(Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ). 


26. Vẽ hai đường thăng a, b sao cho a /b, 
Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b. 
Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b. 
Chú ý : Có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí điểm M được chọn. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
4.1. Chọn trong số các từ hay cụm từ : có điểm chung (1) ; không trùng nhau và 
không cắt nhau (2) ; so le trong (3) ; đồng vị (4) điền vào chỗ trống (...) trong 
mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về hai đường thẳng song song. 
a) Hai đường thẳng không .... thì song song 
b) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thắng c và trong các góc tạo thành có 
một cặp góc.... bằng nhau thì song song. 


4.2. Cho hình bs 4 (hai đường thẳng 
a và b song song với nhau). Cho 
biết số đo của mỗi góc 
Dị, Da, Da, Da và giải thích 


cách tìm. TH 


Hình b4 


4.3. Cho hình bs 5. 
a) Hai đường thẳng Mz và Ny có 
song song với nhau hay 
không 2 Vì sao 2 
b) Hai đường thắng Ny và Ox có 
song song với nhau hay 
không ? Vì sao ? 


Hinh by Š 


107 


§5. 


271. 


28. 


29. 


30. 


108 


Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song 
Vẽ đường thẳng a và điểm A không thuộc a. Vẽ đường thẳng b đi qua A và 
song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế ? 
Hãy điển vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau : 
a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với 


b) Qua điểm Á ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng sơng sơng với 


c) Qua điểm À ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với... 
đ) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song sơng với a thì... 
e) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua À và sơng sơngvới a là... 


Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b. Vẽ đường thẳng c cắt a tại điểm A. Hỏi 
c có cắt b hay không ? 


a) Hãy vẽ hình, quan sát và trả lời câu hỏi trên. 
b) Hãy suy ra rằng : Nếu a // b và c cắt a thì c cắt b. 


Trên hình 7, hai đường thắng a, b song song với nhau, đường thẳng c cắt a tại 
A, cắt b tại B. 


a) Lấy một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp A4, BỊ ) rồi đo xem hai góc đó 
có bằng nhau hay không 2 

b) Hãy lí luận vì sao Âu = Bị theo gợi ý sau đây : 

— Nếu š + Bị thì qua A ta vẽ tra AP sao cho PAB = Bị 

— Thế thì AP //b, vì sao ? 

— Qua A, vừa có a //b, vừa có AP //b, thì sao 2 

— Kết luận : Đường thẳng AP và đường thẳng a chỉ là một. Nói cách khác, 
PAB=A¿, từ đó A¿ = Bị. 


Hình 7 


BÀI TẬP BỐ SUNG 


5.1. Biết rằng hai đường thẳng a, b song song với nhau. Một đường thẳng c cắt hai 
đường tháng a và b, khi đó mỗi kết quả sau là đúng hay sai ? 
a) Mỗi cặp góc so le trong bằng nhau. 
b) Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau. 
€) Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau, 


5.2. Xem các hình bs 6(a, b, c và đ) sau đây và cho biết trong mỗi trường hợp đó 
hai đường thẳng a và b có song song với nhau hay không ? Vì sao ? 


c) : 3) 
Hình bsỐ 


5,3, Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Mỗi câu sau đây đúng hay sai ? 


a) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thắng b lại 
vuông góc với đường thắng c thì hai đường thẳng a, c song song với nhau. 


b) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c và a song song với đường 
thẳng b thì đường thẳng b cũng vuông góc với đường thẳng c. 


109 


5.4. Cho hình bs 7 (đường thẳng a 


song song với đường thăng b và 
đường thẳng c song song với 
đường thăng đ). 

Cho biết số đo của các góc lôi : 
2 và giải thích cách tìm ra kết 
quả. 


Hình bà 7 
§ó. Từ vuông góc đến sono song : 
31. Tính số đo x của góc O ở hình 8, hà 
cho biết a // b. 
P 
x Ỉ › 
140°_— 
Hình ® 
) b ° 
32. a) Dùng êke vẽ hai đường thăng a. b cùng vuông góc với đường thẳng c. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


lãi 


b) Tại sao a //b ? : 
c©) Vẽ đường thăng d cắt a, b lần tượt tại C, D. Đánh số các góc đỉnh C, đỉnh D 
rồi viết tên các cặp góc bằng nhau. 

a) Vẽa//bvàc La. 

b) Quan sát xem c có vuông góc với b hay không. 

c) Lí luận tại sao nếu a //b và c.L a thì cLb. 

a) Vẽ ba đường thàng a, b. c sao cho b //a và œ /7a, 

b) Kiểm tra xem b và c có song song với nhau hay không. 

c) Lí luận tại sao nếu b //a và c //a thì b//c. 
a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho a //b //c. 
b) Vẽ đường thăng đ sao cho d 1 b. 

€) Tại sao d.L a và d } c. 

Làm thế nào để kiểm tra được hai đường 
thẳng có song song với nhau hay không ? Hãy 
nói các cách kiểm tra mà em biết. 

Hãy phát biểu các tính chất có liên quan đến 
tính chất vuông góc và tính chất song song 
của hai đường thắng. Vẽ hình minh hoa và ghi 
các tính chất đó bằng kí hiệu. 

Dùng êke vẽ đường thắng d' đi qua A vuông 
góc với đường thắng d ở hình 9. (Lẽ đĩ nhiên 
là chỉ vẽ được đường thẳng d' trên mặt giấy 
trong phạm vị của khung). 


Ũ 


BÀI TẬP BỒ SUNG 


6.1. Cho hình bs 8 (các đường thẳng Er, Dp và Fq song song với nhau). Khi đó, hai 
đường thắng DE và DF có vuông góc với nhau không ? Vì sao ? 


Hình bs 8 Hình ba 9 


6.2. Cho đường thăng e cất hai đường thẳng song song với nhau là ní và mu. Biết 
rằng Hw là ta phân giác của góc mHG và Gv là tia phân giác của góc nGH 
(h. bs 9), 
Hai đường tháng Gv và Hw có vuông góc với nhau không ? Vì sao 2 
6.3. Cho trước bốn đường thẳng phân biệt m, n, p và q. 
a) Biết m song song với n thêm vào đó p vuông góc với m còn q vuông góc 
với n, Khi đó hai đường thẳng p và q có song song với nhau không ? 
b) Biết m vuông góc với n thêm vào đó n vuông góc với p còn p vuông góc với 
q. Khi đó hai đường thẳng m và q có vuông góc với nhau không ? 
c) Biết m vuông góc với n, p song song với m và q song song với n. Khi đó hai 
đường thăng p và q vuông góc với nhau hay song song với nhau 7 


đ) Biết m vuông góc với n, p vuông góc với m và q vuông góc với n. Khi đó 
hai đường thẳng p và q vuông góc với nhau hay song song với nhau ? 
§7. Định lí 
_ 39. Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí sau : 


a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cắt 
đường thẳng kia. 


b) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thăng song song 
thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 


III 


40. 


Á1. 


Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí sau : 


a) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng 
song song với nhan, 


b) Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng 
song song với nhau. 


Với hai góc kẻ bù, ta có định lí sau : 

Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông. 

a) Hãy vẽ hai góc xOy và yOx' kề bù, tia phân giác Ot của góc xÔy, tia phân 
giác Ot' của góc yOX' và gọi số đo của góc xOy là mỸ. 

b) Hãy viết giả thiết và kết luận của định lí. 

c) Hãy điển vào chỗ trống (...) và sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để 
chứng giờ định lí trên : 


1 tOy Thn 
) tÔy 2 vì. 
2) f'Oy ST: —m®) vì... 


3) (OU =90° vì... 
4) x'Oy =180”—mÐ vì... 


42. Điền vào chô trống (...) để chứng minh bài toán sau : 


Gọi DỊ là tia phân giác của góc 
MDN. Gọi EDK là góc đối 
đỉnh của góc IDM. Chứng 


minh rằng EDK =IDN. 

ỚT 

KU 
Chứng minh : (h.10) 
IBM=IDÑ @..) @) 
IDM=EDK (@ì..) (2) 
Từ (1) và (2) suy ra... 
Đó là điều phải chứng mình. Hình 10 


43. Hãy chứng minh định lí : 


112 


Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị 
bằng nhau. 


Hướng dân : Chứng minh tương tự bài tập 30. 


44. Chứng minh rằng : 
Nếu hai góc nhọn xOy và x'O'y' có Ox //O'x' ; Oy //O'y' thì 
xOy=x'QO'y' 


Hướng dẫn : Sừ dụng tính chất của hai đường thẳng song song (§5). 


BÀI TẬP BỐ SUNG 


7,1. Ghi giả thiết, kết luận và chứng minh định lí: "H2? góc cùng phụ với một góc 
thứ ba thì bằng nhau". 


7.2. Ghi giả thiết, kết luận và chứng minh định lí : "Hai góc cùng bù với một góc 
thứ ba thì bằng nhau". 


7.3. Ghi giá thiết, kết luận và chứng minh định lí : "Nếu bai đường thẳng a, b cắt 
đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù 
nhan thì a và Ð song song với nha". 

Bòi tộp ôn chương | 

45. Vẽ hình theo trình tự sau : 

— Vẽ ba điểm không thẳng hàng A, B, C. 

~ Vẽ đường thẳng dị đi qua B và vuông góc với đường thẳng AC. 
~ Vẽ đường thẳng d; đi qua B và song song với AC. 

Vì sao d¡ vuông góc với đ; ? 


46. Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình II dưới đây rồi đặt câu hỏi thích hợp : 


À 
đ› 
C 
dị 
B D 
Hình 11 


8- BTT7/1-A 113 


47. Vẽ hình theo trình tự sau : 
— Vẽ tam g'ác ABC. 
— Vẽ đường thẳng đi qua A vuông góc với BC tại H. 
¬ Vẽ đường thẳng đi qua H vuông góc với AC tại T. 
— Vẽ đường thẳng đi qua T song song với BC. 


Trong các hình 12 a, b, c, d dưới đây thì những hình nào vẽ đúng để bài trên. 
Hãy điền tên các điểm (theo đề bài) cho các hình vẽ đúng. 


2⁄2? 


Hình 12 
48. Hình 13 cho biết A =140°, : A 
B=70°, Ê=150°. 140 
Chứng minh rằng Ax// Cy. 20>n 
Q 
: 150 
€ 
Hình 13 
49. Hình 14 cho biết A+ B +€=3609. * S 
Chứng minh rằng Ax // Cy. : 
M 
é 
Hình !4 


114 8-BTT7/-B 


BÀI TẬP BỒ SUNG 


L1. 


L2. 


L3. 


1.4. 


Cho hình bs 10 (hai đường 

thắng a, b song song với nhau 

và hai đường thẳng c, d song 

song với nhau ; Dm, CŒp, Bq 

và An tương ứng là các tia 

phân giác). 

a) Chứng mính : An // Cp và 
Dm // B4. 

b) Chứng minh : An vuông gốc 
với Bq. 


Trong hình bs 11 ta có tam 
giác EFG và tra Em. 
Chứng minh rằng : 
GEm = EFG + EGE. 
Cho hình bs 12. 


Chứng mình rằng đường thẳng 
Mu song song với đường thẳng 
Tz. 

Mỗi bài từ số L4 đến số [10 
sau đây đều có bốn lựa chọn là 
(A), (B), (C) và (D) nhưng chỉ 
có một trong số đó là đúng. 
Hãy chọn phương án đúng. 


Hình bs TÌ 


T z 


Hình bš !2 


Hai đường thẳng cắt nhau tạo nên 4 góc (khóng tính góc bẹt) 


(A) đối đỉnh. 
(B) đôi một đối đỉnh. 


(C) đôi một không kẻ nhau đối đỉnh. 


(D) đôi một chung đỉnh và không chung cạnh đối đỉnh. 


115 


L5. 


1.6. 


L7. 


L8. 


L9. 


116 


Hai góc xOÓy và xOYy' có xÕÓ /xO' và 

yO //yO' (hoặc xO //yV'O' và yO //x'\O) 

được gọi là hai góc có cạnh tương ứng 

song song (chăng hạn hình bs 13). 

(A) Hai góc nhọn có cạnh tương ứng 
song song thì bằng nhau. 


(B) Hai góc có cạnh tương ứng song l6) X 
song thì bù nhau. Hình bs 13 


(C) Hai góc có cạnh tương ứng sơng song thì bằng nhau. 
(Đ) Hai góc có cạnh tương ứng song song thì kề nhau. 


(A) Hai tia phân giác éủa cặp góc kề nhau thì vuông góc với nhau. 

(B) Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau. 

(C) Hai tia phân giác của cặp góc đối đỉnh thì vuông góc với nhau. 

(D) Hai tia phân giác của cặp góc kề bù nhau thì vuông góc với nhau. 

Cho góc xOy = 120°. Kẻ Ot là tia phân giác của góc xOy. Kẻ tia Om nằm 
trong góc xOy và vuông góc với tia Ox. Kẻ tía On nằm trong góc XOy và 
vuông góc với tỉa Oy. Với hình vẽ được có bao nhiêu góc bằng 30” ? 


(A)3; (B)4; (Q2; (D) 1. 
Cho hình bs 14. Khi đó vi ¡ 
(A) NÑì và Mì là hai góc so le trong. 3/2 


(B) Na và Ma là hai-góc đồng vị. 


(C) Na và Ma là hai gốc so le trong. 2 


1 
A/ 3 
M 

Hình bš 14 


(D) Ña và Milà hai góc đồng vị. 


Cho hình bs 15 (hai đường thăng FE, 
GH song song với nhau, hai đường 
thẳng FG, EH song song với nhau). 
Khi đó, số đo của góc x bàng 


(A) 35°; (B) 145°; 
(C) 155”; (D) Không tính được. 


Hình by !5 


IL.10. Cho hình bs 16 (đường thẳng t vuông 


§ 


3. 


_ 


góc với cả hai đường thắng m, n). Khi 
đó, số đo của góc Kị bằng 

(A)67; — (@)90”; 

(C) 113”;  (D) Không tính được. 


Hình bs ló 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


. Hoi góc đối đỉnh 
, (h.1a). Hai góc này không đối đỉnh vì một cạnh của góc này không là tia đối 


của cạnh góc kia. 

(h.Ib). Hai góc này đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh 
của góc kia. 

(h.Ic). Hai góc này không đối đính vì chúng không có đính chung. 


(h. 1đ). Hai góc này đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này là tia là, của một cạnh 
của góc kia. 


(h.le). Hai góc này không đối đỉnh vì không có cạnh nào của góc này là tia 
đối của một cạnh của góc kia. 


a) (h.15) 

b) Hai cặp góc đối đỉnh là Ô và Ôa, 
Õ› và Õ¿. 

c) Ôi =Õx. Ôa =Ô¿, xOx'= yOy' 
(=180). 


Hình 15 


a) và b) Học sinh tự làm. 
e)£h l6). # ` 
¬ .. 
bò vài : 
¬..›.`. n 
N.... 
và `# 
` 192727, _ 
Hình 16 Ề 


IỊ7 


d) Vì At là tia phân giác của xAy nên Ả¡=A;  () 
Vì AL lầtia đối của tia At nên Aa3=Ai — (2) đai góc đối đỉnh) 
và A4=A; — ) (hai góc đối đỉnh) 
Từ (1), (2) và (3) suy ra : A4=A4 (4) 
Do (4) và vì tía At' nằm giữa hai tia AX, _Ay (công nhận qua hình vẽ, không 
chứng minh) nên Aể là tia phân giác của x' Ay'. 
e) Ta có năm cặp góc đối đỉnh sau : 
Ai và Âs ; Äz Và À¿ ; XÂY và X'Ay' ; XÂY" và X'Ay : XÂL' VÀ X'Át, 
4. a), b) và c) Học sinh tự làm. 
đ) (h.17). 


Hình 17 


e) Năm cặp góc đối đỉnh là : 
AOB và A'OB' ; BÓC và B'OC' ; AOC và A'OC'; AOC' và A'OC ; 
A'OB và AOB'. 
g) Năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh là : 
AOB và BOC ; AOB và COA' - AOC và BOA' ; AOB' và A'OC' ; 
AOC' và C'OB'. 

Š$, (h.1§) 


Hình !8 
HỆ.) 


6. 


1, 


Giả sử như trên hình 18 ta có hai đường thẳng xx' và yy' cất nhau tại O, 


góc xOy có số đo là 300. 


Ta suy ra số đo các góc còn lại như sau : 


xOy"=180° —xOy = 1809 ~30° =150° (hai góc kê bù). 


x'Oy'= xOy =30° (hai góc đối đỉnh). 
x'Oy=xOy'=150° (hai góc đối đỉnh). 
(h.19) 
P N 
s bì 
33 
M Q 
Hình 19 


a) NAQ = MAP =33° (hai góc đối đỉnh). 
b) MAQ =180° -MAP =1809 —339 = 1479 (hai góc kể bù), 


c) Các cặp góc đối đỉnh là: NAQ và MAP, MAQ và NAP., 


d) Các cặp góc bù nhau là: MAP và MAQ, MAP và NAP, NÁQ và 


QAM, NAQ và NAP. 


a) Đúng. 


b) Sai. Mỗi. hình 309 
20 a, b, c cho biết 
có hai gốc bằng 


nhau nhưng không m 

đối đỉnh Mỗihình sự 

là một phản ví dụ 30 
để bác bổ câu sai 


"Hai góc bằng a) b) 
nhau thì đối đính". 
Hình 20 


/# 
=ư. 
c) 


119 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
1,1.a) Đúng ; b) Sai; c)Sai; d)Sai: e)Đúng; Ð Sai; g) SaL 


1.2. (h. bs, 17) a) Các cặp góc đối đỉnh là : xOz và tOy ; xƠn và mÔy ; zOÓn và 
tÔm ; xÖOm và nÓy ; xÕt và zOy ; mÖz và tÔn ; các góc bẹt như tOz, yÔx, 
nƠm có góc đối đính là chính nó. 


b) 1 Từ các ác Cặp góc đối đỉnh h suy Ta nEAY : 
ZOx = tÔy = = 380, tÔm = zÖn = 719. 

Từ tOz là góc bẹt suy ra 

xOm = 1802 ~ (71 + 389) = 710. 


Từ đó, xOm = ÿOn = 71. 
Các góc bẹt như tOz, yÖx, nÖm đều có số Hình he 17 
đo là 180”. 


1.3. a) (h. bs. 18). Vì góc nOÓt kể bù với góc : nh 
mÔn nên Ot là tia đối của tía Om. Tương tự, 
góc mOz kề bù với góc mƠn nên Oz là tia 
đốt của tia On. Từ đó, zOt và mỚn là hai Hình bs 1ä 
góc đối đỉnh. 

b) (h. bs. I9). Vì góc kBị kề bù với góc hBk 
nên Bị là tia đối của tia Bh. Từ đó, m BỊ và 
hBm là hai góc đối đỉnh. , m 
c) (h. bs. 20). Vì góc yÖz kẻ bù với góc xOy 

nên Oz là tia đối của tia Ox. Tương tự, góc HN Dici 
xÖt kề bù với góc xOy nên Ot là tia đối của 
tia Oy. Từ đó, zOy và tOx là hai góc đối 
đình, tức là ZOy = tÒx. 

Vì On, Om đều là tia phân ; giác _Vvị và 
zOy = ={Ox nên Zn= nÓy = xÔm = mÒI. 


Lại Vì zOn + nOx = 1809, 1 6: 


—~ 
” 


ä 
su 
= 


nên mÓx + nOx = 1808. 
Suy ra Ôm và On là hai tia đối nhau. 


na. — : hi Hình bs 20 
Từ đó, zOn và mOx là hai góc đối đỉnh. 


120 


1,4. (h. bs. 21) Dựa vào các góc kề bù ta có : 


§9. 


15. 


HGx = 135°, FH = 1209, FHG = 759. 
Dựa vào các góc đối đỉnh ta có : 
HFG = zFt = 609 ; xGy = HGE = 459 ; 


mHE - ñHG = 1059 ; HFt = zFG = 1209 ; 


yGF - xGH - 135° ; GHE = nHm = 759. 
Hình bs 2l 


Hoi đường thẳng vuông góc 


Học sinh tự làm. 
a) Đúng. 
b) Đúng. 
c) Đúng. 


,a)a.La. 


b)ìa La. 


. Học sinh tự làm. 

. Học sinh tự làm. 

. Gấp giấy sao cho nếp gấp đi qua O và có hai nửa đường thẳng trùng nhau. 
- Ta có các hình vẽ sau (h.21 a, b, c) : 


a) 


Hình 21 


Học sinh tự làm. 


121 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


2.1. Xem hình bs 22. Rõ ràng hai đường 
thẳng Ot và Oy cất nhau tại điểm O. 
Do xOy và yOz là hai góc kê bù nên : 


yOz = 1809 — yOx = 1509. 
Vì tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy 


— —— Ƒ_——— O 
nên yÖt + tÖz = vÕz, suy ra Hình be 22 
yÕt = 150°— 60° = 90°. 
Vậy hai đường thẳng chứa tia Ot và 
Oy vuông góc với nhau. đỉD Cia 
2.2. (h. bs. 23) Các góc đó đều có số đo là 00”. 
: = 
ịA B 
Hình bị 23 


2.4. a) (h. bs. 24a) b) (h. bs. 24b) 


2) 


Hình bs 24 


2.4. Ta biết qua một điểm M chỉ có thể vẽ được một đường thắng d vuông góc với 
đường thẳng a cho trước. Do đó, hai đường thẳng d và d' không thể cắt nhau. 
Vì nếu d cắt đ tại điểm O thì qua điểm này ta có thể vẽ được hai đường thẳng 
d và đ' cùng vuông góc với đường thẳng a. 


122 


§3. Cóc góc tạo bởi một đường thẳng cắt hoi đường thẳng 
16. Học sinh tự làm. 


17. (h.22) 
Hình 22 
18. (h.23) a) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tương ứng tại A, B 
AL=B¿ q) 
b) Cặp góc so le trong còn lại là : Âu và B; 
A4 =180 — Ai (2) 
B, =180°~ B; @) 
Từ (1), (2) và (3) suyra A„= B;„ (4) 
e) Xét một cặp góc đồng vị, chẳng hạn A3 và B, 
A3= Ai (hai góc đối đỉnh) (5) 
Kết hợp với (1) suy ra 
Aa=B (6) 


Xét tương tự cho các cặp gốc đồng vị khác. 


Hình 23 


123 


đ) Xét một cặp góc trong cùng phía, chẳng hạn A¡ và kỗ 
Ai+B,=B¿+B„  (wìtheo()thì Ai = By) 

mà Bạ+ Ba = 1809 (hai góc kể bù). 

Vậy Ai + B; =1809. 

e) Xét một cặp góc ngoài cùng phía, chẳng hạn Aa và B 4 
As+B,¿=Ba+B„  (vìtheo(6)thì A3 = Bạ) 

mà Bạ+B„=180° (hai góc kẻ bù). 

Vậy Ã++ B„ =180°. 


19. a) đồng vị. 
b) trong cùng phía. 
c) đồng vị. 
đ) ngoài cùng phía. 
©) so le trong. 


8) MED và EDC. 
h) EBC và MED. 
20. a) Một cặp góc đồng vị khác là: — P2 và Q; (P„ =Q; =150°). 
b) Một cặp góc sơ Ìe trong là : : Pa và Qị (ña =Q; =309). 
c) Một cặp góc trong cùng phía là : Pụ và Q¡ CPạ = 1509, Q; =300). 
d) Một cặp góc ngoài cùng phía là : P› và Q; 
CP; +Q =150° +30 = 1809). 
BÀI TẬP BỔ SUNG 


3.1. (h. bs. 25) Khi chọn đường thẳng tk làm 
cát tuyến thì : 


Các cặp góc đồng vị là : Ai và Bạ ; 
À2 và By; A3 và Ba ; Aa và BỊ ; 

Các cặp góc so le trong là : A3 và Bạ ; 
A4 và Ba ậ t 


Hình ba 25 


124 


3.2. a) Học sinh vẽ được như hình bs. 26. 


3.3. Các kết quả nói trên đều đúng. 


Các cặp góc trong cùng phía là : A3 và 
Ba : A4 và Bạ. 

Giải tương tự khi chọn mỗi đường thẳng 
còn lại làm cát tuyến. 


b) Ũn = 36Ẻ, Ủa = 144°, ẤŸ\ị = 144°, 


Hinh bs 26 

§4. Hai đường thẳng song sonu 
21. a) Đúng. 

b) Sai. (Vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau hoặc song song). 

c) Đúng. 

d) Đúng. 
22. a) Sai ; b) Đúng. 
243. 2a) Đúng ; b) Đúng ; c) Đúng. 
24.4)AB/CD;  b)EG//FH. 

€ỒÀAB/CD/AB/CD; AD/BC/AD//BC; AA /BB//CC /DD. 
25. Học sinh tự làm. 
26. (h.24) 

Hình 24 

BÀI TẬP BỒ SUNG 


4.1. Bài này không yêu cầu HS phải điển duy nhất một phương án. 


a) Có thể điền : (1) có điểm chung hoặc (2) không trùng nhau và không cắt nhau. 
b) Có thể điển : (3) so le trong hoặc (4) đồng vị. 


125 


4.2. (h. bs. 27) Da = 39 vì là góc đồng 
vị với E = 399, 
Da = 399 vì là góc đối đỉnh với D2. 
Da = 1l4I° vì bù với góc D4. 
Di = 141° vì là góc đối đỉnh với Da. 
4.3. Xem hình bs 28. 
a) Vẽ Ny' là tia đối của tia Ny, Mz' 


là tia đối của tia Mz. Khi đó, góc 
MNY' kề bù với góc MNy, do đó 
MNV =30°. Từ đó, zMz song 
song với yNy' vì có một cặp góc 
đồng vị bằng nhau (cùng bằng 30”). 
b) Vì MNO = 90° và MNy' = 30° 
suy ra ONyˆ = 60”. Vẽ Ox' là tia 
đối của tia Ox. Khi đó, góc NOx' kể 
bù với góc NOx, do đó NOx' = 607. 
Từ đó, xOx song song với yNy' vì 
có một cặp góc đồng vị bằng nhau 
(cùng bằng 60`). 


§5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song 


27. Vẽ được một đường thẳng b. 


28. a) a; - bìa; c©) đường thẳng đó. 
đ) chúng trùng nhau ; e) đuy nhất. 
29. (h.25) 


a) Nếu a //b và c cất a thì c cắt b. 

b) Nếu đường thẳng c không cắt b thì c song 
song với b. Khi đó qua điểm A, ta vừa có a //b, 
vừa có c /j b, điều này trái với tiên đề Ơ-clit. 


Vậy : Nếu a // b và c cắt a thì c cắt b. 


126 


Hình by 27 


Hình bs 28 


Hình 25 


30. a) Có. 


b) Nếu rš z Bị thì qua A ta vẽ tia AP sao cho PAB= Bị . Do cố cặp góc 
so le trong bằng nhau này nên AP // b. Khi đó, qua À ta vừa có a // b, vừa có 
AP//b, trái với tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. 

Vậy đường thẳng ÁP và đường thắng a chỉ là một. Nói cách khác, PAB= Ax, 
nghĩa là À4 = đo 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
5.1. Các kết quả trên đều đúng. 


5.2. Trong trường hợp hình d) thì a và b 
không song song với nhau vì tổng 
hai góc trong cùng phía không 
bằng 180. 


5.3. Các câu trong bài này là đúng. 
5.4. (h. bs, 29) C¡ = 55°. 


Da = 125°. Hình bz 29 


§ó. Từ vuông góc đến song song 
31. (h.26). Qua O kẻ đường thẳng c //a. Vì a // b nên cũng có c // b, 
Ối =35° (vì cặp góc sơ le trong bằng nhau). 
O3 =140° (vì cập góc so le trong bằng nhau). 
Õ2 =180 ~Õ2 = 1802 ~140° = 409 

(hai góc Ö2 và Ö3 kẻ bù) 


Vậy x= Ö=ÔÕ¡ +Ö2 =359 +40 = 759. 


Có thể suy luận theo cách khác. 
32. a) (h.27) 


b) a //b vì a, b cắt c, trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng 
nhan (= 909). 


127 


€) Học sinh tự làm. 


a b 


Hình 27 Hinh 28 


33. a) (h.28) 


34. 


128 


b) Có. 

c) Vì a //b nên nếu c cất a tại A thì c cũng cắt b tại B. Vì A3=90° nên góc 
Bị so le trong với nó cũng bằng 90°. Nói cách khác c L b. 

a) Học sinh tự làm. 


b) Nếu b //a và c //a thì b //c. 
c) (h.29). Giả sử b không song song 


với c thì b cất c tại một điểm O in... -:ạa: nề 
nào đó, Điểm O không nằm trên a >O 
vì O cbvàb//a. Khi đó qua O ta —-- _ -—b..-” 

có thể vẽ được hai đường thẳng b 

Và c cùng song song với a. Điều đó ã 


trái với tiên để Ở-clit về đường 
thẳng song song. Vậy b //c. 


Cách chứng minh khác (h.30) Hình 22 
Vẽq La 

Vìia//bnênđLb (ID) 
Vìa//cnênd Lc (2) 

Từ (I) và (2), do b và c cùng 
vuông góc với d nên b // c. 

Chú ÿ : 

Tính chất "Nếu b // a và c // a thì 
b//c" được phát biểu như sau : 


Hình 30 


e Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song 
song với nhau. 


hoặc 


e Một đường thẳng song song với một trong hai đường thẳng song song thì nó 
song song với đường thẳng kia. 


Đây là tính chất bắc cầu của quan hệ song song. 
45. a) Học sinh tự làm. 


b) h.31) 


c)dLavìidLbvàa//b. 
d+cvìid Lbvàc/b. 


Hình 3l 


36. Muốn kiểm tra xem hai đường thẳng a, b cho trước có song song với nhau hay 
không, ta vẽ đường thẳng cắt a, b rồi đo một cặp góc so le trong Xem chúng có ' 
bằng nhau không. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b. 

Có thể thay việc kiểm tra một cặp góc so Ìe trong bằng cách kiểm tra xem có 
một cặp góc đồng vị bằng nhau không. 

Cũng có thể kiểm tra xem có một cặp góc trong cùng phía có bù nhau 
hay không. Cũng có thể kiểm tra xem có một cặp góc ngoài cùng phía có bù 
nhau không. 

Có thể dùng ¿ke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a rồi kiểm tra 
xem đường thẳng c có vuông góc với b hay không. 


37. Xem hình 32 và hình 33. 


a b ——... 
ẻ b 
€ 
Hình 32 Hình 33 
a//b,cLla>clb a/c,b//c=>a//b. 
aLc,blLc—a/jb. 


9-BTT7/-A 129 


38. (h.34) 


Hình 34 


Lây điểm B tuỳ ý trên đường thẳng d. Dùng éke vẽ đường thăng c vuông góc 
với d tại B. Vẽ đường thẳng đ' đi qua Á và d'/c. Khi đó đ' L d. 
(Do khuôn khổ trang giấy ta không vẽ được giao điểm của d và đ'). 


BÀI TẬP BỒ SUNG 


6.1. 


130 


(h. bs. 30) Thấy ngay hai đường 
thăng DE và DE cất nhau tại D. 
Kẻ thêm Dp là tia đối của ta Dp. 
Khi đó Er song song với pDp 
nên EDp' = 39” (vì là góc đồng vị 
với E3. 

Lại do pDp' song song với Fq nên 


FDp' = 519 (vì là góc trong cùng 


phía với F`). 


Hình b‹ 30 


Từ đó EDE = EDp' + p'DF ~ 399 + 519 = 900, 


Vậy hai đường thẳng DE và DE vuông góc với nhau. 


g-BIT77-8 


6.2. (h. bs. 31) Vẽ thêm Ốx là tia phân 
giác của góc HT. 


Do mHG và HGt là hai góc so le 
trong nên bằng nhau. 

Hơn nữa Hw và Öx là tỉa phân giác 
của mỗi góc, suy ra góc Hị =GI. 
Do Hị và Ổ¡ là các góc ở vị trí so le 
trong nên Hw song song với Gx. 


TNH " Hình bx 31 
Do nGH và HGt là hại góc kẻ bù 
và Gv, Gx là tia phân giác của mỗi 
góc nên Œv vuông góc với Ốx. 
Suy ra Ốv vuông góc với Hw, 
6.3. a) p có song song với q. 
b) m vuông góc với q. 
c) Hai đường thẳng p và q vuông góc với nhau. 
đ) Hai đường thẳng p và q vuông góc với nhau. 
§7. Định lí € 
39. a) (h.35) ạ 
b 
Hình 35 
b) (h.36) ẹ 
a//b 
GT a/ : 
clLa 
= .._....-. 
Hình 3° 


40. a) (h37) 


| alc 


Hình 37 
b) (h.38) 
gr| 2° 
b/c 
KL a//b 
Hình 38 


41. a) (h.39) 


Hình 39 


b) xOy và yOx' kể bù 
xOy=m® 

% Ot là tia phân giác của xOy 
Ót' là tia phân giác của yOx 
KL| (Or=909 


c) Sắp xếp theo thứ tự : 4) ; 2); 1); 3). 


42. 
Gr |_ DI Bà tia phân giác của MDN 
__ ER đối đỉnh với ÍDM 
KL| EDK=IDN 


132 


44. 


"` GT 


Chứng mình ›: 


IDM =DN (vì DI là tia phân giác của MDN ) q) 
IDM = EDK (vì hai góc này đối đỉnh). (2) 


Từ (1) và (2) suy ra : EDK =IDN 
Đó là điều phải chứng mình. 


a//b,c cắt a tại A 
c cắt b tại B 


AI = Bụ (hai gớc đồng vi) 
Chứng minh (h.40) 


Giả sử À¡ không bằng B, thế thì qua B ta 
vẽ đường thẳng xy tạo với đường thẳng c góc 
ABy=Al. 


Hình 40 


Khi đó theo đấu biệu nhận biết hai đường thẳng song song (§4) ta có xy // a vì 
Xy và a tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau. 

Nhưng qua B, theo tiên đề Ơ-clit chỉ có một đường thẳng song song với a, vậy 
đường thẳng xy trùng với đường thẳng b. 


Nói cách khác, ABy = Bị, từ đó Ai = Bị. 


XOy Và x'O'y' đều là góc nhọn 
Ox//Ox,Oy//Oy' 
KL | xOy=x'O'y' 


GT 


Chứng mình (h.41) 
Vẽ đường thẳng OO'. 
Vì Ox //Ox' nên có hai góc đồng vị bằng nhau Hình 41 

Ổ¡ =Ø) q) 


Vì Oy//OYy' nên có hai góc đồng vị bằng nhau 
Ô;=Ô; (2) 


Từ (1) và (2) suy ra : 
Õi¡—Ø2 =ỐØ] ~Õ} 
hay xOy = xO'y", 
Chú ý : 
° Không yêu cầu chứng minh Ox và Ơx' là những tia nằm giữa. 
» Còn có nhiều cách chứng minh khác. 


Bài tộp ôn chương | 


4ã. Có thể vẽ hình như sau (h.42) 
dị .LAC. AC /da vậy đị L4; \ 


46. Trinh tự vẽ hình : Hình 42 
~ Vẽ tam giác ABC, 
¬ Vẽ đường thăng dị đi qua B và vuông góc với AB. 
¬ Vẽ đường thăng d+ đi qua C và song song với AB. 
- Gọi D là giao điểm của hai đường thắng dị, da. 


Câu hỏi : Tại sao BDC là góc vuông 2 


47. a) Sai 
b) Đúng (h.43a) 
c) Đúng (h.43b) 
đ) Šu. 


B 


4) b) 
Hình 43 


134 


48. (h.44) 
Kẻ tia Bz // Cy và tia Cy' là tia đối của tia Cy. 
Bị =BCy' = 1809 — 509 = 309, 
Từ đó, Bạ = 709 —30 = 40°. : 


Ta có: A+B¿ =1402 +402 = 1809. 


A và Bạ là hai góc trong cùng phía. v 
vậy Bz // Ax. 
Mà Bz.// Cy (theo cách vẽ) nên Ax // Cy. Hình +4 


49. (h.45). Làm tương tự bài 48, 
Kẻ tỉa Bz // Cy và tỉa Cy' là tia đối của tia Cyy. 
Bị =C¡ =180°—C 
5= B ~Ñ, 


= B-(1809~€) 


= B+C_ 1809. 
_ÔỦQÔ A6 Hình 45 
+B› =A+ B+C—I80° =3602 —1802 = I80°. 


} >ỳ 


—— 


A và Ba là hai góc trong cùng phía, vậy Ax //Bz 
mà Bz // Cy (theo cách vẽ) nên Ax // Cy. 


BÀI TẬP BÓ SUNG 

L1. (h. bs. 32) 
a) Vẽ thêm các tia đối của 
các tia Dm, Cp. Bq và An. 
Vẽ thêm các đường phân giác 
Ds và Ar của góc D và A. 
Khi đó chứng minh được Cp 
Song song với Da. 
Tương tự chứng minh được 
Ar song song với Dm. 
Từ đó suy ra được : An // Cp 
và Dm // Ba. 


Hình be 32 


I2. 


L3. 


136 


b) Sử dụng tính chất tia phân giác của hai gốc bù nhau có được Ds, Dm vuông 


góc với nhau. 


Từ đó suy ra được : An vuông góc với Ba. 


(h.bs.33) Tù điểm E vẽ đường 
thắng song song với FG. 


Khi đó : Et + Ê2 + Ea = IROP. 
Theo tính chất của hai đường thẳng 
song song ta có thêm Gn = EI ; 
F2 = Eạ. 

Từ đó suy ra : 

G¡ + Fa + Ea = 1800. 

Lại có Êa + GEm = 1800, 

suy ra : GEm = EFG + EGE. 


(h. bs. 34) Bài này có nhiều cách 
giải, ta có thể làm theo cách sau đây, 
Từ điểm M vẽ đường thẳng Mn 
song song với đường thẳng TN. 
Khi đó, và TNM = 120” nên 


NMn = 609. 


Hình bs 33 


Hình bs 34 


Vẽ Mư' là tia đối của Mu, biết uMN = 150° nên tính được NMU' = 309. 


Từ đó nMu =.NMn + NMu'= 60° + 30° = 90°, tức là đường thẳng Mn 


vuông góc với đường thẳng uM. 


Do đường thẳng Mn song song với đường thẳng TN nên suy ra đường thẳng 


TN cũng vuông góc với đường thẳng uM. 


Từ đó Tz song song với Mu vì cùng vuông góc với TN. 


1.4. (C) Lễ. (À). 
18. (D). L9. (Bì. 


L.7. (Bì. 


Chương II. TAM GIÁC 


ĐỀ BÀI 
§1. Tổng bo góc củo một tam giác D 
1. Tính giá trị x ở hình 46 : A 
X 
309 ¡109 
B lộ E F 
a) b) 


Hình 4ó 
2. Cho tam giác ABC có A =609, C=50°. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. 
Tính ADB, CDB. 
3. Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong tam giác đó. Tia BM cất AC ở K. 
a) So sánh AMK và ABK. 
b) So sánh AMC và ABC. 


4. Hãy chọn giá trị đúng của x trong : 
các kết quả A, B, C, D. ` 
(Xem hình 47, trong đó IK // EF) : 40° 
1309 : 
O Q 
A)100", B)70”, Ề E 
C)80°,  D)90°. xả X// 


5. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ BH vuông góc với AC (H e AC), kẻ CK vuông 
góc với AB (K e AB). Hãy so sánh ABH và ACK. 


6. Cho tam giác ABC có B =€=509. Gọi Am là tia phân giác của góc ngoài ở 
đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Am // BC. 


7, a) Một góc nhọn của éke bằng 30. Tính góc nhọn còn lại. 
b) Một góc nhọn của êke bằng 45”. Tính góc nhọn còn lại. 


137 


8. Cho tam giác ABC có A =1009. B~C=209.Tính B và C, 

9, Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H e BC)”, Tìm 
góc bàng góc B. 

10. Cho hình 48. E 
a) Có bao nhiêu fam giác vuông trong hình 2 
b) Tính số đo các góc nhọn ở các đính C, D, E, 


Hình 48 


11. Cho tam giác ABC có B= 709, C= 309. Tia phân giác của góc A cát BC 
tại D. Kẻ AH vuông góc với BC (H e BC). 


a) Tính BAC ` b) Tính ADH : €) Tính HAD. 

12. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở L. Tính 
BIC biết rằng : 
a) B= 809, C = 409. 
b) A = 800. 
c*) A =m°., 

13. Trên hình 49 có Ax song song với 
By. CAx =50°. CBy =40°. Tính 


Hình 49 


ACB bàng cách xem nó là góc ngoài 
cúa miột tam giác. 


14. Chứng minh rằng tổng ba góc ngoài ở ba định của một tam giác thì bằng 360°. 


15. Cho tam giác ABC có A = 909. Gọi E là một điểm nằm trong tam giác đó. 
Chứng minh rằng góc BEC là góc tù. 


(*) Từ đây khi nói AH 1 BC mà không chủ thích gì thêm, ta hiểu là H thuộc đường thắng BC. 
138 


16. Cho tam giác ABC có A= 90, kẻ AH vuông góc với BC (H c BC). Các tia 
phân giác của các góc € và BAH cát nhau ởI. Chứng minh rằng : AIC = 900. 

17*. Chứng minh rằng nếu mội đường thắng cắt hai đường thẳng song song thì hai 
tia phân giác của cặp góc trong cùng phía vuông góc với nhau, 

18*. Cho tam giác ABC có B —C = 202, Tìa phân giác của góc A cắt BC ở D, 
Tính số đo các góc ADC, ADB, 

BÀI TẬP BỔ SUNG 

1.1. Tam giác ABC có A = 40°. Các tỉa phân giác của các góc B và C cắt nhau ở L. 
Góc BIC bằng : 
(A) 40”; (B) 70”: (C) 1107; (D) 140”. 
Hãy chọn phương án đúng. 

1.2. Tam giác ABC có Â = 75°. Tính B và C, biết : 
a) R=2€ ; b) B-C = 259, 


1.3. Tam giác ABC có B = 1109, € = 309. Gọi Ax là tỉa đối của tia AC. Tia phân 
giác của góc BAx cắt đường thăng BC tại K. Chứng minh rằng tam giác KAB 
có hai góc bàng nhau. 

1.4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi đ là đường thẳng vuông góc với BC tại C. 
Tia phân giác của góc B cắt AC ở D và cắt d ở E. Chứng minh rằng tam giác 
CDE có hai góc bằng nhau. 


§9. Hoi tam giác bồng nhou 
19. Hai tam giác trong hình 50 có băng nhau khòng ? Nếu có, hãy viết kí hiệu sự 
bằng nhau của hai tam giác đó. : 
-A 


Hình 50 b 


20. Cho AABC = ADEE. Viết các cặp cạnh bằng nhau, các cặp góc bằng nhau. 


139 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


Cho hai tam giác bằng nhau : tam giác ABC và một tam giác có ba đính là H, 
K, D. Hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó, biết rằng AB = KD, 
B=£. 


Cho AABC = ADMN. 
a) Viết đẳng thức trên dưới một vài đạng khác. 
b) Cho AB = 3cm, AC = 4cm, MN = 6cm. Tính chu vỉ của mỗi tam giác nói trên. 


Cho AABC = ADEE. Biết A = 552, E = 759, 
Tính các góc còn lại của mỗi tam giác. 


Cho hai tam giác bằng nhau : tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh là D, 
E, F. Hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó, biết rằng : 


)A=F,B=E;, 

b) AB = ED, AC = FD. 

Trên hình 51 có một số tam giác bằng 
nhau. Hãy quan sát rồi phát hiện các tam 
giác bằng nhau trong hình vẽ (không xét 
các tam giác mà các cạnh chưa được kẻ), 
sau đó kiểm tra lại bằng cách đo. E D 


Cất tam giác ABC bằng giấy có AB = AC 

và gấp hình theo tia phân giác của góc A. 

Nếp gấp chia tam giác ABC thành hai tam 

giác. Hãy đo để kiểm tra xem hai tam giác š ii v 
đó có bằng nhau hay không. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


2.1. Cho AABC = ADIK, B = 50°. K =.40°. Điền vào chỗ trống : 


a) Á =..; b) L=...; cC=... 


2.2. Cho AABC = ADEH. Biết AB = 5em, ÁC = 6cm, chu vì tam giác DEH bằng 


19cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác DEH. 


§3. Trường hợp bằng nhu thứ nhốt củo tam gióc 


27. 


cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) 


Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 2,5cm. Sau đó đo mỗi góc của 
tam giác. 


140 


28. 


29 


30. 


31. 


32. 


33, 


34. 


35. 


Cho hai tam giác ABC và ABD có AB = BC = CA = 3cm, AD = BD = 2cm 
(C và D nằm khác phía đối với AB). Chứng minh rằng : CAD = CBD. 


. Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm C, trên A 


tia Oy lấy điểm D sao cho OD = ÓC. Vẽ 

các cung tròn tâm C và tâm D có cùng bán 

kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm E nằm 

trong góc xOy. Chứng minh ràng OE là tia 

phân giác của góc xOy. B C 
Tìm chỗ sai trong bài làm sau đây của một 

học sinh (h.52) : 


AABC = ADCB (c.cc) = Bị = B¿ (cặp 


góc tương ứng) => BC là tia phân giác của D 
góc ARD. Hình 52 
Vẽ tam giác ABC có AB = AC = 6cm, BC = 2cm. Sau đó đo góc A để kiểm tra 


rằng A ~ 202. 

Tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM 
vuông góc với BC, 

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán 
kính BA, chúng cắt nhau ở C và D. Chứng minh rằng : 

2a) AABC = AABD. 

b) AACD = ABCD. 

Cho tam giác ABC. Vẽ cung tròn tâm A bán kính bằng BC, vẽ cung tròn tâm C 
bán kính bằng BA, chúng cắt nhau ở D (D và B nằm khác phía đối với AC). 
Chứng minh rằng AD // BC. 

Cho đường thẳng xy, các điểm B và C nằm trên xy, điểm A nằm ngoài xy. Dựa 
vào bài 34, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC. 


BÀI TẬP BỒ SUNG 
43.1. Cho hình bs l. Điền vào chỗ trống : X Š 
Ai= 
A2 = 
SG B C 
Lớn Hình bs l 


141 


3.2. a) Vẽ tam giác ABC có BC = 2cm, AB= AC = 3cm. 

b) Gọi E là trung điểm của cạnh BC của tam giác ABC trong câu 4a). Chứng 
mình rằng AE là tía phân giác của góc BAC. 

3.3. Cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường tròn (O) sao cho AB = CD. Chứng 
minh ràng AOB = COD. 

§4. Trường hợp bằng nhou thứ hoi củo tom giác 
cọnh - góc - cạnh (c.o.c) 

36. Vẽ tam giác ABC biết B = 909, BA = BC = 2,5cm. Sau đó đo các góc A và C 
để kiểm tra rằng Á = C = 45°. 

37. Dựa vào hình 53. hãy nêu để toán chứng 


minh AAOC = ABOC theo trường hợp 
cạnh - góc - cạnh. 


3§. Qua trung điểm I của đoạn thẳng AB, kẻ 
đường vuông góc với AB, trên đường 
vuông góc đó lấy hai điểm C và D. Nối 
CA, CB, DA, DB. Tìm các cặp tam giác 
bảng nhau trong hình vẽ. 


Hình $3 


39. Vẽ tam giác ABC có A = 909, AB = 3cm, AC = lem. Sau đó đo góc C để 
kiểm tra rằng C x 72°. 
40. Qua trung điểm M của đoạn thẳng AB, kẻ đường thẳng vuông góc với AB, 


Trên đường thẳng đó lấy điểm K. Chứng minh rằng KM là tia phân giác của 
góc AKB. 

41. Hai đoạn thăng AB và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. 
Chứng minh rằng AC // BD. 


42. Cho tam giác ABC có A = 909. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho 
CD = CA. Trên tỉa đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB. Tính số đo 
góc CDE. 


43. Cho tam giác ABC có A = 909, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. 
Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. 
a) So sánh các độ dài DA và DE. 
b) Tính số đo góc BED. 


142 


44. Cho tam giác AOB có OA = OB. Tia phân giác của góc O cát AB ở D. 
Chứng minh rằng : 
a) DA = DB: b) OD + AB. B D 


45. Cho các đoạn thẳng AB và CD 
trên giấy kẻ ô vuông (h.54). 
Chứng minh rằng AB = CD, 
AB/CPD. 


A €C 
/Hình 5+4 
46*. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ đoạn thắng AD vuông góc với AB và 
bằng AB (D khác phía C đổi với AB), vẽ đam frng AE vuông góc với AC và bằng AC 
(E khác phía B đối với AC). Chứng minh rằng : 
a) DC = BE; b) DC L BE. 


47*, Cho tam giác ABC có B =2C.Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Trên tia 
đối của tia BD lấy điểm E sao cho BE = AC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm 
K sao cho CK = AB. Chứng minh rằng AE = AK. 

48*. Cho tam giác ABC, K là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Trên tia 
đối của tia KC lấy điểm M sao cho KM = KC. Trên tia đối của tia EB lấy 
điểm N sao cho EN = EB. Chứng minh rằng A là trung điểm của MN. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
4.1. Cho hình bs 2. Trong các khẳng định sau. khẳng định nào đúng, khẳng định 


nào sai 2 
Bổ sung thêm điều kiện sau thì AACD = À B 
ADBA theo trường hợp cạnh - cạnh - 
cạnh hoặc cạnh - góc - cạnh. 
a) ADC = DAB ; b) ACD = DBA ; 
c) CAD - BDA ;  d)CD=BA, NHƯ 

4.2. Cho hai đoạn thăng AB và CD vuông góc với nhau tại trung điểm của mỏi 
đoạn. Kẻ các đoạn thẳng AC, CB. BD, DA. Tìm các tia phân giác của các góc 
(khác góc bẹt) trên hình. 

4.3. Cho tam giác nhọn ABC, M là trung điểm của BC. Đường vuông góc với AB 


tại B cát đường thăng AM tại D. Trên tia MA lấy điểm E sao cho ME = MD. 
Chứng minh rằng CE vuông góc với AB. 


143 


4.4.* Cho tam giác ABC có A =110°,Mlà trung điểm của BC. Trên tia đối của 
tia MA lấy điểm K sao cho MK = MA. 
a) Tính số đo của góc ACK. 
b) Vẽ về phía ngoài của tam giác ABC các đoạn thẳng AD, AE sao cho AD 
vuông góc với AB và ÀD = AB, AE vuông góc với AC và AE = ÀC. Chứng 
minh răng ACAK = AAED, 
c) Chứng minh rằng MA vuông góc với DE. 


§5. Trường hợp bằao ahou thứ bo của tom gióc 
góc - cạnh - góc (9.c.g) 


49. Vẽ tam giác ABC biết B = 902, BC = 2cm, € = 60. Sau đó đo ÁC để kiểm 
tra rằng AC = 4cm. 

50. Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 55 (không xét các tam giác mà các cạnh 
chưa được kẻ). 

À 


Hình 5Š 


51. Cho tam giác ADE có D = E. Tia phân giác của 
góc D cất AE ở điểm M. Tia phân giác của góc E 
cắt AD ở điểm N. So sánh các độ dài DN và EM. 

52. Cho hình 56, trong đó AB // HK, AH/BK. H K 
Chứng minh rằng AB = HK, AH = BK. Hình 56 

53. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở O. Kẻ 
OD L AC, kẻ OE 1 AB. Chứng minh rằng OD = OE. 


54. Cho tam giác ABC có AB = AC, Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh 
AC sao cho AD = AE, 


a) Chứng minh rằng BE = CD. 
b) Gọi O là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng ABOD = ACOE. 


144 


55. Cho tam giác ABC có B = C. Tia A B 


56. 


51, 


58. 


39. 


60. 


61. 


phân giác của góc A cắt BC tại D. 120 
Chứng minh rằng : 

DB = DC, AB = AC. 
Cho hình 57, chứng minh rằng O 
là trung điểm của mỗi đoạn thẳng 


nh 57 
AD, BC. 


Cho hình 58 trong đó DE // AB, DE // AC, EF // BC. Tính chu vì tam giác DEF. 


Hình 58 


Cho đoạn thẳng AB. Qua A vẽ đường thẳng m vuông góc với AB. Qua B vẽ 
đường thẳng n vuông góc với AB. Qua trung điểm O của AB vẽ một đường 
thẳng cắt m ở C và cắt n ở D. So sánh các độ dài OC và OD. 

Cho tam giác ABC có AB = 2,5cm, AC = 3cm, BC = 3,5cm. Qua À vẽ đường 
thẳng song song với BC, qua C vẽ đường thẳng song song với AB, chúng cắt 
nhau ở D. Tính chu vi tam giác ACD. 

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DE 
vuông góc với BC. Chứng minh rằng AB = BE. 

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC. Qua A kẻ đường thẳng xy (B, C 
nằm cùng phía đối với xy). Kẻ BD và CE vuông góc với xy. Chứng minh rằng : 
a) ABAD = AACE. 

b) DE = BD + CE. 


62*. Cho tam giác ABC. Vẽ vệ phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông tại ÀA 


là ABD, ACE có AB = AD, AC = AE. Kẻ AH vuông góc với BC, DM vuông 
góc với AH, EN vuông góc với AH. Chứng minh rằng : 


a) DM = AH. 
b) MN đi qua trung điểm của DE. 


10 - BTT 7/1-Á 145 


643. Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, Đường thẳng qua D và song song 
với BC cắt AC ở E, đường thắng qua E và song song với AB cát BC ở E. 
Chứng minh rằng : 

a) AD = EF. 
b) AADE = AEFC. 
c) AE =EC. 

64*, Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Vẽ 
điểm F sao cho E là trung điểm của DE. Chứng minh ràng : 
a) DB = CF. 

b) ABDC = AFCD. 


c) DE // BC và DE = BC. 


65*. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy các điểm D và E sao cho AD = BE. 
Qua D và E, vẽ các đường thẳng song song với BC, chúng cắt AC theo thứ tự 
ởM và N. Chứng mính rằng DM + EN = BC. 


Hướng dân : Qua N, kẻ đường thẳng song song với AB. 

66*. Cho tam giác ABC có A = 609. Các tia phân giác của các góc B, C cắt nhau 
ở I và cắt AC, AB theo thứ tự ở D, E. Chứng minh ràng ID = TE. 
Hướng dẫn - Kẻ tia phân giác của góc BIC. 


BÀI TẬP BỔỐ SUNG 
Š.I. Cho tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là D, E, F. Biết AB = DF và 
B=D, 
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai 2 
a) Nếu Ä = E thì hai tam giác đó bằng nhau. 
b) Nếu Â = Ê thì hai tam giác đó bằng nhau. 
c) Nếu C = Ê thì hai tam giác đó bằng nhau. 
5.2. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB, 


Trên tia đối của tia ÁC lấy điểm E sao cho &E = AC. Một đường thẳng đi qua 
A cắt các cạnh DE và BC theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng : 
a) BC // DE ; b) AM=AN. 

5.3. Chứng minh rằng nếu hai tam giác bằng nhau thì bai đường cao tương ứng 
bằng nhau. : 


146 10 - BTT 7H-B 


5.4.* Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = ÁC. Lấy điểm D thuộc cạnh AB, 
điểm E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE. Đường thẳng đi qua D và vuông góc 
với BE cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh rằng AK = AC. 


§ó. Tom oióc côn 
67. a) Tính góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 50”, bằng a°. 
b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 50°, bằng a°. 


68. Cho tam giác ABC cân tại A có A = 1009. Lấy điểm M thuộc cạnh AB, điểm 
N thuộc cạnh ÁC sao cho AM = AN. Chứng minh rằng MN // BC. 


69. Cho tam giác ABC cân tại A. Gợi M là trung điểm của AC, N là trung điểm 
của AB. Chứng minh rằng BM = CN. 


70. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm H thuộc cạnh AC, điểm K thuộc cạnh 
AB sao cho AH = AK. Gọi O là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng 
AOBC là tam giác cân. C E 


7I. Vẽ lại hình 59 vào vở rồi đặt bài toán 

vẽ tam giác để có hình 49. & 
72. Cho tam giác ABC cân tại À. Trên tia đối 

của tía BC lấy điểm D, trên tia đối của tia 

CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Chứng 

minh rằng AADE là tam giác cân. 
74. Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc B 


cắt AC ở D. Trên tia đối của tia BA lấy E sao Hình 59 
cho BE = BC. Chứng minh rằng BD // EC. 


74. Tính số đo cấc góc của tam giác ACD trên 
hình ó0. - 
75. Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ điểm D sao 
cho A là trung điểm của BD. Tính số đo góc 
BCP. 
76. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên : 
bằng 3cm. Gọi D là một điểm thuộc đáy BC. 
Qua D, kẻ các đường thẳng song song với 
các cạnh bên, chúng cát AB và AC theo thứ 


tự tại F và E. Tính tổng DE + DF. Ế C 


147 


77. Cho tam giác đều ABC. Lấy các điểm D, E, F theo thứ tự thuộc các cạnh AB, 
BC, CA sao cho AD = BE = CF. Chứng minh rằng ADEF là tam giác đều. 


78. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cất nhau ở I. Qua Ï 
kẻ đường thẳng song song với BC. Gọi giao điểm của đường thẳng này với AB, 
AC theo thứ tự là D, E. Chứng minh răng DE = BD + CE. 


79. Cho đường tròn tàm O đường kính AB. Gọi M là một điểm nằm trên đường 
tròn, tính số đo góc AMB, 


§0. Đặt đề toán theo hình 61. Sau đó vẽ lại hình theo đề toán rồi đo góc DAE. 


B 


Hình 6l Hình 62 


&1. Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (h.62) là tam 
giác nhọn, 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
6.1. Góc ADB trên hình bs 3 có số đo bằng N 
(A) 20”; (B) 252; 
(C) 30°; - (D)35. Á 
B lô D 
Hãy chọn phương án đúng. Hình bạ 3 


6.2. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao 
cho BD = BA. Tính số đo góc ADB. 


6.3. Cho tam giác cân ABC có A = 100°. Trên cạnh BC lấy các điểm D và E sao 
cho BD = BA, CE = CA. Tính số đo góc DAE. 


148 


6.4. Cho hình bs 4. Chứng minh rằng : 


a) C, O, D thẳng hàng ; 
b) BC = AD. 


Hình bs 4 


6.5,* Cho tam giác ABC vuông tại A, B=300. Chứnsg minh rằng AC = 2BC. 


§7. Định lí Pụ-ta-oo 


82. 


83. 


§4. 


&. 


86. 


§7. 


Tính cạnh góc vuông của một tam giác vuông biết cạnh huyền bằng 13cm, 
cạnh góc vuông kia bằng 12cm. 


Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính chu vi tam giác ABC 
biết AC = 20cm, AH = 12cm, BH = 5cm. 


Tính độ dài các đoạn thắng AB, BC, CD, DA trên hình 63. 


Ị 
5 D 


3 © 

2 B 

A 

O 1 4 6 X 


Hình 63 


Màn hình của một máy thu hình có đạng hình chữ nhật, chiều rộng I2 inh-sơ, 
đường chéo 20 inh-sơ. Tính chiều dài. 


Tính đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều 
rộng 5dm. 


Hai đoạn thẳng AC, BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi 
đoạn thẳng. Tính các độ dài AB, BC, CD, DA biết AC = 12cm. BD = I6cm. 


149 


§§. Tính độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông càn có cạnh huyền bằng : 
a) 2cm ; b) 42em. 

89. Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC trên các hình 64, 65. 
a) Trên hình 64 : AH = 7cm, HC = 2cm. 
b) Trên hình 6Š : AH = 4cm, HC = Icm. 


À A 
7 4 
H 
1 
B C 


Hình 64 Hình 65 


- 


- À 
90, Bạn An ới từ nhà mình (Á) qua nhà bạn 
Bảo (B) rồi đến nhà bạn Chàu (C). Lúc về, 
Án qua nhà bạn Dũng (D) rồi trở về nhà s0 


mình (h.66). So sánh quãng đường lúc đi b 
và quãng đường lúc về của An, quãng 300 
đường nào dài hơn ? 
B 600 C 
91. Cho các số: 5;8;9; 12; 13; 15; 17. Mình 6ó 


Hãy chọn ra các bộ ba số có thể là độ dài 
ba cạnh của một tam giác vuông. 


B 
92.Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ 
trên giấy kẻ ô vuông (h.67) là tam giác € 
vuông cân. 
À 


Hình 67 
BÀI TẬP BỔ SUNG 
7.1. Độ dài x trên hình bs 5 bằng 
(A) v69 ; (B) 10; (C) 11; (Đ) 12. 


Hãy chọn phương án đúng. 


150 


72. 


7.3. 


§8. 


93. 


94. 


95, 


96. 


97. 


98. 


99, 


Một tam giác vuông có các cạnh góc vuông tỉ lệ 
với 7 và 24, chu vi bằng 112cm. Tính độ dài 
cạnh huyền. 


Tìm số tự nhiên a, biết rằng ba số a, 8, L5 là độ 

đài ba cạnh của một (am giác vuông. b H e 

«——Ị——> 
Hình bš 5 


Các trường hợp bằng nhou củo tom gióc vuông 
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC. Chứng minh rằng AD 
là tia phân giác của góc A. 


Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với 
AB. Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng AK là tia phân giác 
của góc A. 


Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc A. Kẻ 
MH vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. Chứng minh rằng : 


a) MH =MK ; b) B=C. 
Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường trung trực của AB, AC cắt nhau ở I. 
Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A. 


Cho tam giác ABC cân tại ÀA. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB, qua C 
kẻ đường thăng vuông góc với AC, chúng cát nhau tại D, Chứng minh rằng 
AD là tia phân giác của góc A. 


Tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. 
Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân. 


Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối 
của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Kẻ BH vuông góc với AD, kẻ CK 
vuông góc với AE.. Chứng minh rằng : 


a) BH=CK; b) AABH = AACK. 


100. Cho tam giá: ABC. Các tia phản giác của các góc B và C cắt nhau tại L. 


Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A. 
Hướng dân : Từ L, kẻ các đường vuông góc với các cạnh của tam giác ABC. 


L0I. Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt đường trung 


trực của BC tại I. Kẻ IH vuông góc với đường thắng AB, kẻ IK vuông góc với 
đường thăng AC. Chứng minh rằng BH = CK. 


151 


BÀI TẬP BỔ SUNG 

8.1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 
Các tam giác vuông ABC và DEF có A = D = 909, AC = DE bằng nhau nếu 
có thêm : 
a) BC = EF; bì C=E; c) C=Ẽ. 

8.2. Các tam giác vuông ABC và DEF có A = D = 90°, AC = DF, B = Ê. Các 
tam giác vuông đó có bằng nhau không ? 

§.3. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối 
của tia CB lấy điểm E sao cho BAD = CAE.. Kẻ BH vuông góc với AD 
(H e AD). Kẻ CK vuông góc với AE (K e AE). Chứng minh rằng : 
a) BD = CE ; b) BH = CK. 


§9. Thực hành ngoòi trời 


102. Dựa vào hình ó8 hãy nêu cách xác định 
khoảng cách giữa hai địa điểm A, B bị 
ngăn cách bởi con sông. 


Bòi tộp ôn chương II 


103. Cho đoạn thẳng AB. Vẽ các cung tâm A và B có cùng bán kính sao cho 
chúng cắt nhau tại C và D. Chứng minh rằng CD là đường trung trực của AB. 


104. Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B và C sao cho 
DB= EC < 2DE . 


a) Tam giác ABC là tam giác gì ? Chứng minh điều đó. 
b) Kẻ BM L AD, kẻ CN L AE. Chứng minh rằng BM = CN. 


152 


c) Gọi ï là giao điểm của MB và NC. Tam giác IBC là tam giác gì 7 Chứng 
minh điều đó. 


đ) Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc BAC. 
105. Cho hình 69 trong đó AE L BC. Tính AB biết AE = 4m, AC = Sm, BC = 9m, 


A 
` 
4N 
B 9 E C 
E 


Hình 69 Hình 70 


. 106. Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 70. 
107. Tìm các tam giác cân trên hình 71. 


À 
/\> 


⁄Â 


B C E 
Hình 71 Hình 72 k 


108. Bạn Mai vẽ tia phản giác của một góc như sau : Đánh dấu trên hai cạnh của 
góc bốn đoạn thẳng bằng nhau : OA = AB = OC = CD (h.72). Kẻ các đoạn 
thẳng AD, BC, chúng cắt nhau ở K. Hãy giải thích vì sao OK là tia phân giác 

-_ của góc O, 


Hướng dân : Chứng minh rằng : 
a) AOAD = AOCB; b) AKAB = AKCD. 


109. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BH L AC. Gọi D là một điểm thuộc cạnh 
đáy BC. Kẻ DE L AC, DF 1L AB. Chứng mính rằng DE + DF = BH. 


ì AB Ẫ Đề đó 
110. Cho tam giác ABC vuông tại À có ^€ = : và BC = I5cm. Tính các độ đài 
AB, AC. 


153 


BÀI TẬP BỔ SUNG 

II.1. Trên hình bs 6, có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau ? 
(A)2; (B);3; (©) 4; (D) 5. 
Hãy chọn phương án đúng. 


À 


B 


Hình bẹ 6. Hình bs 7 


II.2. Cho hình bs 7. Chứng mình rằng OA = OB. 


1I.3. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D, trên tia đối 
của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Gọi I là giao điểm của BE và CD. 


a) Chứng minh rằng [B = lC, ID = IE. 
b) Chứng minh rằng BC song song với DE. 
c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm A, M, I thẳng hàng. 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


§1. Tổng ba góc củo một tom giác 
1. 


a) b) 
Hình 73 


154 


2. 


3. 


a) (h.73a). Xét tam giác ABC : 
x =180° - B~C€ = 1809 — 30° — 110 = 40°. 
b) (h/73b). Xét tam giác DEF : 
2x = 180 — D = 1800 — 409 = 140, 
Vậy x = 140° :2 = 70°. 
(h.74). Xét tam giác ABC : 
B = 1802 — Â - € = 1809 — 60 ~ 509 = 709, 


Do BD là tia phân giác của góc B nên : P 
Bị = Ế = 709 :2 = 350, : 
ADB là góc ngoài ở đỉnh D của tam giác DBC 
nên ADB = B, +€ = 359 + 50 = 859, | ÁP Ị s0 ` 
- Suy ra :BDC = 180 - ADB = 1802 — 85° = 959. Hình 74 
(h.75) 
a) AMK là góc ngoài ở đỉnh M của tam giác ABM nên 
AMK > ABK () ì 
b) KMC là góc ngoài ở đỉnh M của tam giác CBM nên : 
KMC > CBK @) 
Từ (1), (2) suy ra: AMK + KMC > ABK + CBK. 
Do đó AMC > ABC, “.. 


(h.7@). Kết quả D là đúng. 
Giải thích : 
IK //EF — IKE + Fì = 180 (cặp góc trong cùng phía) 


= Fị = 180° — IKF = !80° - 140° = 405. 


155 


Tam giác OEF có góc ngoài E¡ = 130° nên 


Õ =E¡ —F¡ =130 - 409 = 909, 
A 


Hình 76 Hình 77 
5. (h77) 
Xét AABH: ABH = 1809 -f- A =180° -909~A=909-A  (@) 
XétAACK: ACK =1809-K_—A =180°—90°—-A=902—A (2) 
Từ (1) và (2) suy ra ABH = ACK. 
Chựụ ý - Bài toán vẫn đúng trong trường hợp tam giác tù. 


6. (h.78). CAD là góc ngoài của tam giác 
ABC nên 
CAD =B+€= 509 +50° = 1009. 


Am là tia phân giác của góc CAD nên 


Âi — Ä2 =2CAD = 1009 :2 = 509. 


Hai đường thẳng Am và BC tạo với 
ÁC hai góc so le trong bằng nhau 


Ai =C= 502 nên Am // BC. Vi hà cái 


7. a) Đáp số : 60° : b) Đáp số : 45, 
8. Ta đãcó B— C = 209. 
Ta tính được B + C = 809 từ đó có B = 50, C = 309. 
9. (h.79). Cách !. AABH vuông tại H=—> B + A¡ = 909, 
Ta lại có r +A¿ =90°, Vậy B= Âa (cùng phụ A4). 


156 


Cách 2. AABC vuông tại A => B + € = 900. 


AAHC vuông tại H > À2 +€C= 900, Vậy B= A¿ , (cùng phụ lộ ). 


E 
Ạ C 
là 409 
B H lô A B D 


Hình 79 Hinh S0 

10. (h,S0) a) Có hai tam giác vuông tại B là : ABC, CBD. 

Có hai tam giác vuông tại C là : ACD, DCE. 

Có một tam giác vuông tại D là : ADE. Tổng cộng có năm tam giác vuông. 

b) Đáp số : ACB = 509, BCD = 40, ADC = 50°,CDE = 40° ,CED = 500. 
11, (h.81) a) BAC = 800. 

b) Ta tính được Ấn = 40°.ADH là góc ngoài ở đỉnh D của tam giác ADC nên 

ADH =C€ + Â¡ = 30° +40° = 709. 


c) Đáp số : HAD = 209. 


À A 
l“ HỒN, 
h E 
j nh ỒN 
B H D €C B C 


Hình 8i Hìmh §2 


12. (h.82) a) Đáp số : 1202. 
b) Xét tam giác ABC 


B+~€ =1809 - A =180° ~ 809 = 1009 


157 


B+C _ 1008 

HN. 
Xết tam giác IBC, BIC = 1809 - (Bị, + Ổ,) = 1809 ~ 50% = 1300. 
€) Giải tương tự câu b} 


B,+Ct = = 509. 


B+C-=180 - m° 


1809 - m° m° 


Bị ti = = 909 ——— 
2 2 


".. Ơ Ơ 
BIC = 1809 -|s" nh 009 So 


13. (h.83). Kéo dài AC cắt By tại D. Ẫ sạn _ 
Vì Ax//By = Dị = Â = 500. 
ACB là góc ngoài của tam giác C 
BCD nên 
ACB =B+D, = 40° + 509 = 909. n⁄446 1 ` : 
14. (h.84). A¿ + Bạ + C¿ = (180) - Ai) + Hình 83 


+(180° ~ B.) + (1809 - C¡) 


= 5409 ~ (Ai + Bị +C¡) 


= 540” - 180 = 3602. 
15. (h.85). Gọi D là giao điểm của AE và # 
BC. Theo tính chất góc. ngoài của tam 
giác : E\ >ÂI, E› > Âm: 


Do đó E¡ + E¿ > Á¡ + Ã, suy ra BEC > BAC = 909. 


A 
A 
Ly, 
B D c5 H 
: Hình 85 Hình 86 


16. (h.86). BAH =C (hai góc cùng phụ với góc HAC). 
Ta lại có Ai= 2BAH, Ci = sẽ nên Ai =€I. 
Ta có Ai + [AC = 90” nên Êị + [ÁC = 909. 
Do đó AIC = 900. 
17. (h.87). AB / CD = FEB+ EFD = 180° (hai góc trong cùng phía) 
Ta lại có Eq = 2FEB, F, = 2 EFD nên Eị + Fị = 90. Suy ra EKE = 909. 
tức là EK L FK, 


À 


lỀ 


B D lô 


Hình 87 Hình 88 
18. (h.S8). Theo tính chất góc ngoài của tam giác : 
B48 2ã25s 02A 
Do Ä¡ =Â¿ nên : Dị -D¿ =(B+Ai)-(C+As)=B—€= 209. 


Ta lại có Dị + Dạ = 1809, từ đó tính được : Dạ = 80°, D, = 1009. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 

L1.I. Chọn (€). 

1.2. a) Từ B + C = 105 và B = 2C, ta tính được € = 359, B = 709. 
b) Từ B + C = 1059 và B— C = 259, ta tính được € = 409, B = 659, 


159 


1.3. (h, bs. 8). š 
ABK = I80° -1109 =70°. (1) Độ 


BAx = 1109 + 309 = 1409, " 
BAK = 1409 : 2 = 709. (2) ầ 


Từ (1) và (2) suy ra tam giác KAB 


tơ 
a 


có hai góc bằng nhau. TH NƯẠN 
1.4. (h. bs. 9). 
D2 = Đi. Dị phụ với Bị niên D2 d 
phụ với Bì : q) E 
Ẫ r A 
E\ phụ với Bạ. D 
Bị =B2. (3) 
_ mv B C 
Từ (1), (2), (3) suy ra D2 = E\. Hình bs 9 


§9. Hoi tam giác bằng nhoU 
19. AABC = AEHD, 
20. AABC = ADEF > A =Ð, B =E, C=F, AB=DE, AC = DE, BC = EF. 


21. Trước hết ta xác định B và K là hai đỉnh tương ứng. Sau đó từ AB = KD suy ra 
A và D là hai đỉnh tương ứng. Vậy AABC = ADKH. 


22.a) Chẳng hạn : AACB = ADNM, ABAC = AMDN, ABCA = AMND, 
ACAB = ANDM, ACBA = ANMD. 


b) AABC = ADMN => AB = DM, AC = DN, MN = BC Do AB = 3cm, 
AC = 4cm, MN = 6cm nén : 


Chu vi AABC bằng : AB + AC + BC = 3 + 4 + 6 = 13 (cm). 
Chu vi ADMN cũng bằng 13cm. 


23. AABC = ADEF có A = 55°, E= 759. Do đó D=A =55', B=E=759, 
€ = 1809 - A - B = 1809 ~ 559 — 759 = 50°, Ê =€ = 509, 


160 


24.a) A và F là hai đính tương ứng, B và E là hai đỉnh tương ứng. Ta được 
AABC = AFED, 


b) Xét AB = ED ta thấy đỉnh tương ứng của D là A hoặc B. Xét ÁC = ED ta 
thấy đỉnh tương ứng của D là A hoặc C. Do đó, đỉnh tương ứng của D là A. 
Suy ra đỉnh tương ứng của E là B. Ta được : 


AABC = ADEFE. 
25. (h.§9). Có ba cặp tam giác bằng nhan : 
AABD = AACE, ABEC = ACDB, ABHE = ACHD. 


m À 


Hình 89 Hình 90 


26. (h.90). Gọi giao điểm của tỉa phân giác của góc A với BC là M. Bằng cách đo 
ta thấy AAMB = AAMC, 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
2.1.a) A =909; b)I=50°; c)C= 409, 
2.2. DE = 5cm, DH = 6cm, EH = &§cm. 


§5. Trường hợp bằng nhou thứ nhốt 
củo tom gióc cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) 


27. (h.91). Mỗi góc của tam giác ABC bằng 60. 


11 -BTT 7/1-A 161 


28. (h.92). ACAD và ACBD có : 


29. 


30. 


CD: cạnh chung 
AC = BC (giả thiết) 
AD = BD (giả thiết). 


Do đó ACAD = ACBRD (c.c.c). Suy ra CAD = CBD (cặp góc tương ứng). 


Hình 92 


(h.93). Trong ACOE và ADOE có : 

OE : cạnh chung 

OC =OD (giả thiết) 

CE = DE (giả thiết). 

Do đó ACOE = ADOE (c.c.c). 

Suy ra COE = DOE (cặp góc tương ứng). 
Vậy OE là tỉa phân giác của góc xOy. 


(h.94). Trong bài làm của học sinh, suy luận sau 
là sai : AABC = ADCB =Bị = B„, Bị và B„ 
không phải là hai góc tương ứng của hai tam giác 
bằng nhan nói trên, do đó không suy ra được BC 
là tia phân giác của góc ABD, 


Chú ý : Từ AABC = ADCB suy ra Bị = BCD. 


162 


D 
Hình 94 


11 - BTT Z/1-B 


3L. Xem hình 95. 


B C B M C 
Hình 95 Hình 96 


32. (h.96). AAMB = AAMC (c.e.c) = AMB = AMC (cặp góc tương ứng). 
Ta lại có AMB + AMC = I809 
nên AMB = AMC = 909, 
Vậy AM L BC. 

33. (h.97)a) AABC = AABD (c.c.c) 


b) AACTD = ABCT) (c.c.c). 


Hình 97 Hình 98 


163 


34. (h.98). AABC = ACDA (e.c.c) = ACB = CAD (cặp góc tương ứng). Hai đường 


thẳng AD, BC tạo với AC hai góc so le trong bằng nhau ACB = CAD nên 
AD//BC. 


35. Học sinh tự giải (xem hình 98). 


BÀI TẬP BỔ SUNG 
3.1. Ai =C¿, A2 =Ci,B=D, À 


4.2. a) Xem hình bs I0. 
b) ABAE = ACAE (c.c.c) suy 


ra BAE = CAE. 
3.3. (h.bs.I 1) ` Ụ eC 
AAOB = ÁCOD (c.c.c) suy ra ”... 
AOB = COD. Hình bạ 10 Hình bs 1Ì 


§4. Trường hợp bằng nho thứ hoi 
củo tam gióc cọnh - góc - cạnh (c.g.c) 


36. Xem hình 99. 


B 25 :ịC 
Hình 99 Hình !20 


37. (h.100). Đề toán : Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm 
B sao cho OA = OB. Gọi C là một điểm thuộc tia phân giác Om của góc xOy. 
Chứng minh rằng : AAOC = ABOC. 


164 


38. (h.101a, b). Có ba cặp tam giác bằng nhau : AAIC = ABIC (c.g.c). 
AAID = ABID (c.g.c). 
AACD = ABCD (c.c.c). 


C 
C 
A B 
D ] B 
a) b) 


Hình 701 Hình 102 


39. Xem hình 102. 
40. (h.103). AAKM = ABKM (c.g.c) => AKM = BKM (cặp góc tương ứng). 
Do đó KM là tia phân giác của góc AKB. 


K 
À C 
lô) ì : 
A M B D B 


Hình I!03 Hình 104 


41. (h.104). AAOC = ABOD (c.g.c) > A = B (cập góc tương ứng). Hai đường 


thẳng AC và BD tạo với AB hai góc so le trong bằng nhau Á = B nên 
AC // BD. 


165 


42. (h.105). AABC = ADEC (c.g.c) => A = D. Do A = 909 nên D = 900. 


B B 


Hình 105 


43. (h.106) a) AABD = AEBD (c.g.c) => DA = DE. 


b) Vì AABD = AEBD nên A = BED. Do A ~ 909 nên BED = 909. 


44. (h.107) a) Trong AAOD và ABOD : 


45. 


166 


OD (cạnh chung) 

Ố¿ = Ö¿ (OD là tia phân giác của góc O) 

OA = OB (giả thiết). 

Do đó AAOD = ABOD (c.g.c) suy ra DA = DB 
(cặp cạnh tương ứng), 

b) AAOD = ABOD (câu a) => Dị = Dạ (cập 
góc tương ứng). 

Ta lại có Dị + D; = 180° 

nên Dy = Dạ = 902. 

Vậy OD L AB. 

Gọi giao điểm của các đường kẻ ô vuông đi qua 


A và đi qua B là H, đi qua € và ổi qua D là K 
(h.108). 


AABH = ACDK -DK (c. 8.c) = c)> 

AB = CD,BAH = DCK. 
Hai đường thẳng AB B và CD ) tạo ` với AK hai gốc 
đồng vị bằng nhau BAH = DCK nèn AB /D. 


€ 
Hình !06 

O 

lÌ 

DĐ B 
Hình 107 
B D 

A H C K 
Hình !0â 


46. (h.109) a) AADC = AABE (c.g.c) suy ra DC = BE (cặp cạnh tương ứng). 
b) AADC = AABE (câu a) = DÐ = B, (cặp góc tương ứng). Gọi H là giao 
điểm của DC và AB, gọi K là giao điểm của DC và BE. AADH và AKBH có 
D = B¡. AHD = KHB (đối đỉnh) nên : DAH = BKH. 
Do DAH = 909, nên BKH = 909. Vậy DC L BE. 


E 


Hình 109 Ninh 110 


47. (h.110). Ta có C¡ = Sñ = B, nên C¿ = B;.AABE= AKCA (c.ge) 


= AE = AK (cặp cạnh tương ứng). 


48. (h.111). AAKM = ABKC (c.g.c) = AM = BC, KAM = KBC, đo đó AM // BC. 
Chứng minh tương tự AAEN = ACEB => AN = BC, AN // BC. 
AM//BC, AN // BC nên M, Á, N thẳng hàng () 
AM =BC, AN = BC nên AM = AN (2) 
Từ (1) và (2) suy ra A là trung điểm của MN. 


Hình 111 


167 


BÀI TẬP BỒ SUNG 


C 
4.1. a) Sai ; b) Sai ; c) Đúng ; d) Đúng. <> 
D 


4.2. (h.bs. 12) AB là ña phân giác của góc A, CD là 
tia phân giác của góc C, BA là tia phân giác Hình bs ]2 
của góc B, DC là tia phân giác của góc D. 


A 
4.3. (h.bs. 13) 
ABMD = ACME (c.g.c) nên D = MEC. 
Suy ra BD//CE. 
Ta có AB L BD, BD//CE nên AB L CE. ° M C 
D 


Hình bì 13 
4.4. (h.bs. 14) 
a) Chứng mình CK//AB để suy ra ; : 
ACK = 1809 — BAC = 1800 - 1109 = 709, 
b) ACAK = AAED (c.g.c). 
c) Gọi H là giao điểm của MA và DE, A 
ACAK = AAED nên Âi = Ẽ. 
Ta lại có Ài + À2 = 902 nên A2+Ê =909, B M e 
Do đó MA L DE. ` 
Hình ba: 14 


§5. Trường hợp bằng nhau thứ bo 


cỏo tom giác góc - cạnh - góc (g.c.g) § 
49, Xem hình 112. 
605 
B2 ỐC 


Hình 112 
168 


50. (h.113). AABD = ACBD (g.c.g) ; AFGI = AEHI (g.c.g). 


À 
F 
I H 
. ty 
b E 


Hình !13 
51. (h.114). ADEN = AEDM (g.c.g) = DN = EM (cặp cạnh tương ứng). 
A 


5 N 


D Hình I14 E Hình 115 


52. (h.115). Kẻ đoạn thẳng AK. AB //HK =© Ấy = K¡ (so le trong). 


AH//BK = A2 = K2 (so le trong). 
Do đó AABK = AKHA (g.c.g). Suy ra AB = HK, BK = HA. 
53. (h.116). Kẻ OH vuông góc với BC 
ÁAOHB = AOEB (cạnh huyền - góc nhọn) => OH = OE (cặp cạnh tương ứng) 
AONHC = AODC (cạnh huyền - góc nhọn) = OH = OD (cặp cạnh tương ứng). 
Suy ra OD = OE (cùng bằng OH]). 
Á 


B 
Hình 116 Hình 117 
169 


%4. 


55. 


&6. 


51. 


170 


(h.1L7) a) AABE = AACD (c.g.e) suy ra BE = CD Ciệp cạnh tương ứng). 

b) AABE = AACPD (câu a) suy ra Bị = C : Eị = Bp: 

Ta lại có : E¿ + Eị = 1809, D; + Dị = 180° nên E2 = Dạ. Ta có AB = AC, 
AD= AE, nên AB — AD= AC - AE, tức là BD = CE. 
Trong ABOD và ACOE : Bị = C¡ ; BD = CE, D› = B; . 
Do đó ABOD = ACOE (g.c.g). 


(h.118). AADB và AADC có Ai =Áa, 
B=C nên Dị =D¿ (tổng các góc của 
một tam giác bằng 1807 ). 


AADB = AADC (g.cp) => DB = DC, /N 
AB= AC (cặp cạnh tương ứng). B D C 
Hình !!8 
(h.119). Hai đường thắng AB, CD tạo với 
BD hai góc trong cùng phía bù nhau A B 
(1202 +60? = 180) nên AB// CD. 209 
SUY Ta : A= Dị, Bị =€ (so le trong). : 
AAOB = ADOC (gcg) = OA = OD, 609 
OB = OC (cặp cạnh tương ứng). : _ 
Nình 119 


Vậy O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng 
AD, BC. 


(h.120).  AABF = ABAC 
(g.cg) suy ra AF = BC, 


E A : 
AAŒE = ACAB (gcg) 
suy ra AE = BC. Vì vậy, 
AF = AE = 4cm, EF = 8cm. 
Tương tự ta tính được h : 
DE = 4cm, DF = 6cm. 
D 


Chu vi tam giác DEF bằng : 
8+4+6= Iä(cm). Hình 120 


58. (h.121). AAOC = ABOD (g.c.g) => OC = OD (cặp cạnh tương ứng). 


m n 
C 
À D 

À 

là B 

2/5 
D B 3,5 C 
Hình 12] Hình 122 


39. (h.122). AD // BC, CD // AB nên AACD = ACAB (g.c.g) suy ra AD = BC, 
CD = AB. Do AB = 2,5cm, BC = 3,5cm nên CD = 2,5cm, AD = 3,5em. 
Chu vị tam giác ACÐ bằng : 
AC+CD + AD=3+2,5 + 3,5 =0 (cm). 


60. (h.123). AABD = AEBD (cạnh huyền - góc nhọn) — BA = BE. 
B 


À D C 
Hình 123 Hình !24 


61. (h.124) a) Ta có DAB = ECA (cùng phụ với CAE ). 
ABAD = AACE (cạnh huyền - góc nhọn). 
b) ABAD = AACE > BD = AE, AD = CE 
Suy ra : BD + CE= AE+ AD= DE. 


171 


62*. (h.I25) a) Giải tương tự câu a của 


6. 


‹4* 


172 


bài 61, được AADM = ABAH suy ra 
DM = AH. 


b) Chứng minh tương tự câu a, ta được 
EN = AH. Suy ra DM = EN. 

Dễ dàng chứng minh được DM // EN. 
Gọi O là giao điểm của MN và DE. 
ADMO = AENO (g.c.g) => OD = OE. 


(h.126) 


Hình 125 


Hình 126 


a) Nối D với F. Do DE // BF, EF // BD nên ADEF = AFBD (g.c.g) suy ra 
EF =DB. Ta lại có AD = DB. Suy ra AD = EF. 


b) Ta có : AB // EF = A = Ê¡ (đồng vị), AD // BE, DE // FC nên Dị = F, 
(cùng bàng B). 

Suy ra : AADE = AEFC (g.c.g). 

c) AADE = AEEC (câu b) —> AE = EC (cặp cạnh tương ứng). 


. (h.127) 


a) AAED = ACEEF (c.g.c) = AD = CF. 

Do đó DB = CF (cùng bằng AD). 
b) AAED = ACEF (câu a) => ADE = F = AD// CF (có hai góc bằng nhau ở 
vị trí sole trong). 

AB//CF= BDC = FCD @o le trong), 

Do đó ABDC = AECD (c.g.c). 
c) ABDC = AFCD (cân b) => C\ = Ö, = DE // BC (có hai góc bằng nhau ở vị 
trí so le trong). ồ 


ABRDC = AFCD suy ra BC = DF. Do DE = 2DF nên DE = ĐC. 


A 


Hình 127 Hình 128 


65*. (h.128). Hướng dẫn : Qua N kẻ đường thẳng song song với AB, cắt BC ở K. 
Ta có EN // BK, EB // NK nên chứng minh được NK = EB, EN = BK. 
Do đó AD = NK (cùng bằng EB). 
Hãy chứng minh AADM = ANKC (g.c.g) để suy ra DM = KC. Học sinh tự 
giải tiếp. 
66*. (h.129). Tia phân giác của góc BIC cắt BC ở K. AABC có A = 60° 
B+€ 1209 


= B+Ê=1809 -60° =1209, Bị +C¡ =— =~—=60. 


ABIC có Bị +C¡ =609° = BIC=180° —60 =1200. 
Suy ra lị =60, Tạ =600. 

IK là tia phân giác của góc BIC nên Ï; = lạ = 609. 
ABIE = ABIK (g.c.g) — IE = IK (cặp cạnh tương ứng) 
ACTD = ACTK (g.c.øg) — ID = IK (cặp cạnh tương ứng). 


Hình 129 
Do đó ID = IE. 

BÀI TẬP BỔ SƯNG É `... 
3.1.4) Đúng;  b) Sai; c) Đúng. 
5.2. (h.bs. 15) ì 

a) AABC = AADE (c.g.c) 

nên C =E. Suy ra DE//BC. 

B N ® 
b) AAEM = AACN (g.c.g) nên AM = AN. Hình bs 15 


173 


54. Xét các tam giá bằng nhau 


AABC = AABC. Kẻ AH 1 BC 
AH L BC (h.bs. l6). 
Suy ra AABC = AA'BC nên AC = AC, 


= B.H C CB H lội 
C=C. Hình bẹ l6 
Suy ra AAHC = AA'HC (cạnh huyền - 
góc nhọn) nên AH = A'H. 
B 
Š.4.(h.bs. 17) 
D= Ei (cùng phụ với K). 
D 
Suy ra AKAD = ABAE (g.c.g), suy 
ra AK = AB. _ r SE: 
Ta lại có AB = ÁC nên AK = AC. Hình bs !7 
§ó. Tom gióc côn 
° 5 0 _ VÔ 
6?. a) Đáp số - Chả B RE LAN ST c, : —— 
b) Đáp số : 180 ~50°. 2=80° ;1802 —2.a°. 
68. (h.130). Tam giác ABC cân tại Á nên 
đa S9 th °0_^ Ô _ 1Ð 
R=ê-!£0 A _ 180 100 =409, 
2 2 
LN\ lÙ lÙ 
AM= AN = AAMN cân tại ÁA => AMN - TT =”h — =40. 
Hai đường thẳng MN và BC tạo với cát tuyến AB hai góc đồng vị bằng nhau 
AMN=B=40° nnMN//BC. . A 
A 
^> 
/ 0Ự, Vàng ` b 
B C B lộ 
Hình 130 Hình 131 


69. 


70. 


71, 


72. 


(h.131). Cách 7: AMAB = ANAC (c.g.c) > BM = CN. 
Cách 2 : ABCM = ACBN (c.g.c) — BM = CƠN. 


(h.132). AABH = AACK (c.g.c) —> Bị = Si (cặp gốc tương ứng) (D) 
Tam giác ABC cân tại À —> ABC = ACB (2) 


Từ (1) và (2): ABC- Bị, =ACB~€| hay B; =Cà. 


AOBC có B; = €› nên là tam giác cân. 


C E 


Hình 132 Hình 133 


(h.133). Vẽ tam giác đều ABD. 
Vẽ AABC vuông cân tại A (C và D nằm khác phía đối với AB). 
Vẽ AADE vuông cân tại A (E và B nằm khác phía đối với AD). 


(h.134). AABC cân tại A => AB = AC, 


À 

Bị =Ổi. Ta lại có By + Bị =180°, 
Sộ + Si = 180° nên B; =&. 

AABD = AACE (c.g.c) = AD = AE 
(cặp cạnh tương ứng) => AADE cân 
(định nghĩa). 

: À` ^ 
D B e E 


Hình 134 


175 


73. (h.I35). Do BD là phân giác của góc ABC nên 


A 
-_ 1809-B D 
B.,=——— 1 
1 2 () 

Tam giác EBC có BE = BC nên là tam giác 8 C 
cân tại B, do đó 

~ 1809-B 

E=—— @2) 

? E 


c ~ l Hình 13% 
Từ (1) và (2) : Bị = E. Hai đường thẳng BD w 


và EC tạo với cát tuyến AE hai góc đồng vị 
Bị = E nên BD // EC. 


714. (h.136). AABC vuông cân tại A nên ABC = ACB=459, D 


Do đó CBD = I809 — 459 = 1359. 
ACBD cân tại B nên 
y la ỡ _— O 
B=BŒB-l#08 =1) _;; so, B 
Do đó 
ÁCD = ACB+BCD = 459 +22, 59 = 67,59. 
s vn x A C 
AÁACD có : A =909 ; D=22,59, ACD =67,59. Hình 136 
75. (h.137). AABC cân tại A= B =Ci @) 
AD = AC (cùng bằng AB) — AACD cân tại Á | 
=D=€; @) D 
Từ(1)và(2): B+D=C¡+C€¿=BCD @} A 
Trong tam giác BCD : B+B+BCD -180° (4) 
s2 B LĐ 
Từ (3) và (4): BCD = 900. Hình 137 


176 


76. (h.138). DE // AF, DF // AE nén DE=AF (1) (giải thích như bài 52) 
DF//AC > Dị =C (đồng vị) 
AABC cân tại A—= B=C. 
Suy ra : D, =B. 
AFBD có Dị = B suy ra AFBD cân tại F > FB = FD (2) 


Từ (1) và (2) : DE + DF = AF + FB= AB = 3cm. 
A 


_` 


B D€C B E C 
Hình 138 Hình 139 


77. (h.139). Ta có AB = BC = CA, AD = BE = CF 
nên  AB— AD=BC- BE =CA - CY hay BD = CE = AF. 
AABC đều => A= B=€ =60° 
AADF = ABED (c.g.c) => DF = DE (cặp cạnh tương ứng) 
AEBD = AFCE. (c.g.c) > DE = EF (cặp cạnh tương ứng). 
Do đó DF = DE = EF. Vậy ADEF là tam giác đều. 


78. (h.140). DI//BC—> T¡ = BỊ (so le trong) 
BI là tia phân giác của góc B Bị = Ba. 


Suy ra là = Bạ. 


Tam giác DBI có 

I¡=B„ >ADBI cân >BD=DI (1) 

Chứng minh tương tự:  CE= EI (2) 
Hình 140 Từ (1) và (2) : BD + CE = DI + EI = DE. 


12- BTT7/1-A 177 


79. (h.141). AAOM cân => A =Mụ 


ABOM cân — B= Mạ 
Tư + TC lun ý A B 
suy ra Miạ+M;=A+B do đó O 
AMB = A + B. Ta lại có : 
AMB+ A+ B=180° nên 
ri: = 909. Hình 141 
80. (h.142). Vẽ tam giác đều ABC. Vẽ tam giác ABD vuông cân tại B (D và C 
nằm khác phía đối với AB). 
Vẽ tam giác ACE vuông cân tại C (E và B nằm khác phía đối với AC). 
Đo DAE được 150°, 


Hình 142 Hình !43 


81. Kí hiệu như trên hình 143. Các tam giác AHK, AHD vuông cân tại H nên 
KAH =45°, HAD =459, do đó KAD =90°. Suy ra BAC < 909, 


Dễ thấy ABC < 909, ACB <90°. Vậy tam giác ABC là tam giác nhọn. 


BÀI TẬP BỔ SUNG B 
6.1. Chọn (Bì). 
6.2. (h.bs. I8). N 
ADB = 2230". 
A là 
Hìmh b‹ !8 


L7ã 3⁄2 - BTT 7/1-B 


6.3. (h.bs. 19) Tam giác cân ABC có A = 1002 nên B= € = 400. 
Ta tính được ADB = 709, AEC = 70”. 


Suy ra DAE = 409. 


F.\ 
B E D l@ 
Hình bs !9 Hình bs 20 


6.4. (h.bs. 20). 
a) Các tam giác cân AOD, BỌC có góc ở đáy bằng nhau nên góc ở đỉnh bằng 


nhau AOD = BOC. Ta lại có AOD + BOD = 180 nên BOC + BOD = 1800. 
Vậy C, O, D thẳng hàng. 


b) ABOC = AAOD (g.c.g), suy ra BC = AD. 

6.5. (h.bs. 2l) Lấy điểm D trên cạnh BC sao cho 
CAD = 60°. Tam giác ACD có A = 609, € = 60° 
nên là tam giác đều, suy ra AC = AD = DC. (1) 


C7” 


Tam giác ABD có A¿ = B (cùng bằng 30” nên là 
tam giác cân, suy ra AD = BD. (2) 
Từ (I) và (2) suy ra AC = DC = BD, tức là 


1 À ứ 
AC =—BC. A là 
2 Hình bs 21 


§7. Định lí Pụ-to-oo 


82. Kí hiệu tam giác như trên hình 144. 
AABC vưông tại A. Theo định lí B 
Py-ta-go : 
AB? =BC2~ AC? =132-~122 = 
=169—144 = 25 = SỞ. 
Vậy AB= 5cm. Hình 144 


179 


83. (h.!145). AAHB vuông tại H. Theo định lí Py-ta-go : 
AB = AH2 + HBˆ =122 + 5” = 144 + 25 = 169 =132. 
Do đó AB = 13cm. 
AANHC vuông tại H. Theo định lí Py-ta-go : 
HCZ = AC2 - AH 202 —122 = 400—144 =256 =16?. 
Do đó HC = I6cm. 
BC = BH + HC = 5 + 16 = 21 (em) 
Chu vi tam giác ABC : 
AB+ BC +CA = 13+ 21+ 20 = 54 (cm). 


Hình 145 Hình 146 


84. (h.146). Ta tính được : 


AB=x26, BC=l1, 
CD=x§8, DA=5. 


RŠ. Đáp số : 16 inh-sơ. | A 


R6. Đáp số : 125 ~11,2(dm). 


§7. (h.147). Ta có : B P b 
OA =OC = ốcm, 
OB=OD = 8cm. 
Đáp số : AB = BC = CD = DA = l0cm. C 
Hình 147 


180 


88. a) Gọi độ dài cạnh góc vuông bằng a. Ta có a?+a? =22 nên 2a” =4. Do đó 
a2 =2. Vậy a=2 em. 
b) Đáp số : lcm. 
89. a) (h.148). AABC cân tại A —= AB= ÀC = 7+ 2= 9 (cm). 
AAHB vuông tại H. Theo định lí Py-ta-go : 
HBỂ - ABỀ ~ AH2 = 9ˆ ~72 =81~49=32. 
ABHC vuông tại H. Theo định lí Py-ta-go : 


BCˆ - BH +HC? =32+22 =32+4= 36 =62. 
Do đó BC = 6œm. ' 


À Á 
7 4 
H H 
2 | 
B C B C 
Hình 148 Hình 140 


b) (h.149). Đáp số - BC = v10 ~3,2(cm). 


90. (h.150). AABC vuông tại B. Theo định lí Ạ 
Py-ta-go : 
ACZ = ABể + BC? =600ˆ +6002 = 
= 360000+ 360000 = 720000. bu 5 
AACD vuông tại C. Theo định lí Py-ta-go : 300 
ADẺ = AC”? +CD? = 720000+3002 = B 600 C 


=720000+90000 =810000 = 9002. Hình 150 


Suy ra: AD= 900m. 

Quãng đường ABC dài : 600 + 600 = 1200 (m) 
Quãng đường CDA dài : 300 + 900 = 1200 (m). 
Quãng đường lúc đi bằng quãng đường lúc về. 


181 


91. Xét bình phương của các số đã cho 


1E 8 


9 12 13 | 15 17 


_— 


a2 | 25 64 §1 144 169 |2 289 


Ta thấy : 25 + 144 = 169 tức là 5” +12? =137, 
64 + 225 = 289 tức là 8? +15” = 172, 
81 + 144 = 225 tức là 92 +122 = 132. 
Vậy các bộ ba số có thể là độ đài ba cạnh của một tam giác là : 
5,12, 13; 
8,15, 17; 
9, 12, 15. 


92. (h.151) 
Cách ï : AADB = ABEC (c.g.c) 
—= AB=BC, ABD = BCBE. 


Ta lại có BCE + CBE = 909 


nên — ABD+CBE = 90%, 


Do đó ABC = 909, 

Vậy AARBC là tam giác vuông cân, 

Cách 2 : Gọi độ đài cạnh của mối ô vuông là I, 

Theo định lí Py-ta-go : AB2 =12+22 =1+4=5, 
BC? =12+22 =l+4=5, 
AC? =12+3 =I+9=10. 

Do AB =BC? nên AB = BC. 

Do AB +BCZ = AC2 nên ABC = 909. 

Vậy AABC vuông cân tại B. 


182 


BÀI TẬP BỔ SUNG 

7,1. Chọn (D). 

7.2. Gọi b, c là độ dài các cạnh góc vuông, a là độ đài cạnh huyền (tính bằng cm). 
Ta có 


sát SN, —=b=7k,c=24k. 
7 24 


Theo định lí Py-ta-go : 
a? =bf+c?= (7k) + (24k)” = 625k” = (25k) 

nên a = 25k. 

Theo đề bài a + b + c = 112 (cm). Từ đó ta tính được k = 2. Vậy a = 50cm. 
7.3. Xét hai trường hợp : 

~ Trường hợp a là độ dài một cạnh gốc vuông. 

Từ aˆ + 8? = 15”, ta có aˆ = 161. Ta thấy 12” < a” < 13” nên a không là số tự nhiên. 

— Trường hợp a là độ dài cạnh huyền. 

Từ a7 = 8ˆ + 15” = 289 = 1?”, ta được a = 17. 

Vậy a= 17. 


§8. Các trường hợp bằng nhou của tom gióc vuông 
93, (h.152). Hai tam giác vuông ADB và ADC có cạnh AD là cạnh chung, 
AB = AC nén AADB = AADC (cạnh huyền - cạnh góc vuông). 


Suy ra BAD = CAD (cặp góc tương ứng). 
Do đó AD là tia phân giác của góc A. 
A 


Hình 152 Hình !S3 


183 


94. (h.153). AADB = AAEC (cạnh huyền - góc nhọn) => AD = AE (cặp cạnh tương ứng) 
AADK = AAEK (cạnh huyền - cạnh góc vuông) —= Ẩn = Áa. 
Do đó AK là tia phân giác của góc À. 
95, (h.154) 
a) AAMH = AAMK (cạnh huyền - góc nhọn) => MH = MK. 
b) AMHB = AMKC (cạnh huyền - cạnh góc vuông) => B =C. 


À 
À 


B M ® B C 
Hình 154 Hình 155 
96. (h.155). Gọi M, N là trung điểm của AB, AC. 
AAMI = AANI (cạnh huyền - cạnh góc vuông) => Ẩi = À2 : 
Do đó AI là tia phân giác của góc A. 
97, (h.l56). AABD = AACD (cạnh huyền - 
cạnh góc vuông) => AI Z<Àa: 
Do đó AD là tia phân giác của góc A. 


98, Xem bài 95. D 
: Hình 156 


99. (h 157) 
a) AABD = AACE (c.g.c) => D = E. 
ABHD = ACKE (cạnh huyền - góc nhọn) 
=> BH= CK. H K 
b) AABH = AACK (cạnh huyền - cạnh góc 


vuông). D B C Ề 
Hình 157 


184 


100. (h.158) 
Kẻ ID ¡ AB, IE L BC, IF L AC. 
Ta có AIBD = AIBE (cạnh huyền - góc nhọn) 
= ID = IE, AICF = AICE (cạnh huyền - góc 
nhọn) — IF = IE. 
Suy ra ID = IF. 
AATD = AAIF (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 
= IAD =IAFE. 
Do đó AI là tia phân giác của góc A. 

101. (h.159). Gọi M là trung điểm của BC. 
Ta có ABMI = ACMI (c.g.c) — IB = ]C. 


AAHI = AAKI (cạnh huyền - góc nhọn) 
=IH=]IK. 


AIHB = AIKC (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 
=> BH = CK. 


BÀI TẬP BỒ SUNG 
§.1, a) Đúng ; b) Đúng ; c) Sai. 


8.2. (h.bs. 22) B = E nên € = E. 
Ta có AABC = ADEF (g.c.g). 


8.3. (h.bs. 23) 
4a) AABD 
BD = CE. 


bỳ ABHD = ACKE (cạnh huyền - 
góc nhọn), suy ra BH = CK. 


AACE (g.c.g) suy ra 


E 
Hình !5§ 


Ằ@) 


ĩ 
Hình 159 


C D F 
Hình bs 22 


A 


B C E 
Hình bs 23 


1ã5 


§O. Thực hành ngoài trời 


102. (h.160) 
— Chọn các điểm C và D sao cho C là trung 
điểm của BD. 
¬ Dùng giác kế vạch tia Dx sao cho các góc B và 
CDx so le trong và bằng nhau. 
- Bàng cách gióng đường thẳng, chọn điểm E 
trên tia Dx sao cho AÀ, C, E thắng hàng. 
~ Độ dài DE bằng độ đài AB. 


Bài tộp ôa chương Í Hình 160 
1043. (h.1ó1) 

AACD = ABCT) (c.c.c) > Gn = G 

Gọi H là giao điểm của CD và AB. 

AACH = ABCH (c.g.c) — HA = HB, ñ; = Hạ. 

Ta lại có H, +; =180° nên Hị = Hạ =90° do đó CH L AB. 

Do CD L AB và HA = HB nên CD là đường trung trực của AB, 

l6, 


‹.> 


Hình 1ó] Hìmh 162 


1/4. (h.162) 
a) AABD = AACE (c.g.c) — AB= AC — AARBC cân tại A. 
b) AADE cân tại A => D =E. 
ABMD = ACNE (cạnh huyền - góc nhọn) > BM = CN. 
c) Chứng minh rằng ÍRC = ÍCB để suy ra AIBC là tam giác cân. 
d) ALAB = AIAC (c.c.c) => ÍAB = ÍAC. Do đó AI là tia phân giác của góc BAC. 


186 


105, (h.163). Tính EC được 3m. Suy ra BE = 6m. 
Từ đó AB= v52 ~7,2(m). 


A 
À 
§ B D 
B g_ E C 
E 


Hình 163 Hình !64 
106. (h.164). Các tam giác bằng nhau : 
AABC = AEDC (c.g.c) 
AACD = AECPB (c.g.c) 
AABD = AEDB (c.c.c) 
AABE = AEDA (c.c.c). 


107. (h.165). Các tam giác cân : AABC, AACE, AABD, AABE, AACD, AADE. 


36° 


D B C E 
Hình 165 Hình 166 


108. (h.166) 
a) AOAD = AOCB (c.g.c). 
b) AOAD = AOCŒEB (câu a) —> D=B, Ất =€¡. Suy ra À2 =€. 
AKAB =AKCD (gc.g). 
c) AKAB = AKCD (câu b) => KA = KC. 
AKOA = AKOC (c.c.c) = Ôi =Öa. 
Do đó OK là tia phân giác của góc O. 


187 


109. (h.167). Kẻ DK L BH. 
DK // AC (cùng vuông góc với BH) > BDK =€ (đồng vì). 
AAĐC cân tại A > DBRE =©. 
Suy ra BDK = DBE. 
ABDK = ADBF (cạnh huyền - góc nhọn) 


—= BK = DF Œ) 
Ta lại có DE //KH, DK //EH nên chứng minh được: DE =KH (2) 
Từ (1) và (2) suy ra : DE + DF = KH + BK = BH. 

A 
B 
H 
Ỷ Ẹ 
B D C _.\ ® 
Hình 167 Hình IóS 


119. (h.168) 
AB_ÁC ,AB`_ AC” 


3 4 9 l6 - 
Theo tính chất đấy tỉ số bàng nhau và định lí Py-ta-go : 


AB“ AC?. ABÌ+AC? BC? 15 


9 16 9+16 25 25 
Suy ra: AB2=9.9=92 = AB=0 (cm). 


AC? =I6.9=(4.3)Ỷ => AC= 12 (em). 


BÀI TẬP BỔ SUNG 

II.1. Chọn (D). Năm cặp tam giác bằng nhau là : 
AAEI = AADI, ABEI = ACDI, AAIB = AAIC, ABEC = ACDB, 
AABD = AACE. 


188 


II2. (h.bs. 24) 
AAIC = ABID (c.g.e) suy ra € = D, Ai = BI, 
do đó À2 = Bạ. 
AOAD = AOBC (g.c.g) suy ra OA = OB. 


H.3. (h.bs. 25) 
a) AABE = AA€TD (c.g.c) 


suy ra BE = CD Œ) 
và ABE = ACD. (2) 


Tam giác ABC cân nên Bị =Ci. (3) 
Từ (2) và (3) suy ra 

ABE - BỊ = ÁCD —ẾI, tức là Bạ = Ca. 
Vậy ABIC cân, suy ra IB = IC. (4) 
Từ (1) và (4) suy ra BE — B < CD — IC, tức là EE = ÍD. 


b) Các tam giác cân ABC và ADE có chung góc ở đình A nên Bị = ADE, 
suy ra BC//DE. 


c) Hãy chứng minh AMB = 90°, IMB = 909, 


189 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 3 
PHẦN ĐẠI SỐ 
CHƯƠNG !. SỐ HỮU TÌ. SỐ THỰC 
Đểbài Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 


§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ 5 35 
§2. Cộng, trừ số hữu tỉ 7 38 
§3. Nhân, chía số hữu tỉ B 38 
§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu fj 

Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 42 42 
$5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ 14 45 
§6. Luỹ thừa của một số hữu tỈ (tiếp) 17 46. 
§7. TỈ lệ thức 49 49 
§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 21 51 
§9. Sð thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 23 53 
§10. Làm tròn số 25 55 
§11. Số vô tỉ. Khảì niệm về căn bậc hai 27 58 
§12. Số thực 30 59 
Bài tập ôn chương † 32 62 


CHƯƠNG fï, HẦM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 
Đểbải Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 


§1. Đại lượng tỈ lệ thuận  - 65 83 
§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ` — 68 BA 
§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 68 B7 
§4. Một số bài toán về đại lượng fÏ lệ nghịch 70 89 
§8. Hàm số 72 91 
§6. Mặt phẳng toạ độ 74 93 
§7. Đề thị của hàm số ÿy = ax (a # 0) T7 95 
Đài tập ôn chương II 82 96 


190 


PHẦN HÌNH HỌC 
CHƯƠNG ¡. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẮNG SONG SONG 
Để bài Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 


§1. Hai góc đối đính 998 117 
§2. Hai đường thẳng vuông góc 102 121 
§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 103 123 
§4. Hai đường thẳng song song 106 125 
§5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song 408 128 
§6. Từ vuông góc đến song song 110 127 
§7. Định lí 114 131 
Bài tập ôn chương í 113 134 


CHƯƠNG li. TẠM GIÁC 
Đểbài  tời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 


§1. Tổng ba góc của một tam giác 137 454 
§2. Hai tam giác bằng nhau 139 180 
§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất 140 1B1 


của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (e.c.c) 
§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai 


của tam giác cạnh — góc — cạnh (c.g.c) 142 164 
§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba 

của tam giác góc — cạnh — góc (g.c.g) 144 188 
§6. Tam giác cân 147 174 
§7. Định lí Py-ta¬go 149 179 
§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 481 183 
§9. Thực hành ngoài trời 182 186 
Bài tập ôn chương lÌ 152 186 


191 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu : 
Biên tập tái bản : 
Thiết kế sách : 
Trình bày bìa : 
Sửa bản ín : 

Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYỄN QUÝ THAO 


PHẠM THỊ BẠCH NGỌC - NGUYÊN TRỌNG THIỆP 
ĐẶNG THỊ MINH THƯ 

NGUYÊN KIM TOẦN 

BÙI QUANG TUẤN 

ĐẶNG THỊ MINH THU 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP MộT 
MÃ SỐ: 2B703T1 


In 120.000 cuốn (ST), khổ 17 x 24 cm. 

lạ tại Công †y TNHH MTV In Quảng Ninh. 

Số in: 1973. Số XB: 01-2011/CXB/757-1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2011. 


- 192 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 7 


1. Bài tập Ngư văn 7 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 7 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 7 

4. Bài tập Tiếng Anh 7 

5. Bài tập Tiếng Pháp 7 

6. Bài tập Tiếng Nga 7 


Bạn đọc có thể mua sách tại : 
ø Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 
e Công ty CP Đầu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội, 187B Giáng Võ, TP. Hà Nội. 
ø Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 
ø Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đả Nẵng. 
hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
~ Tại TP. Hà Nội : Ì§7 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiên ; 
25 Hàn Thuyền ; 32E Kim Mã ; . 
14/3 Nguyên Khánh Toàn ; 67B Cửa Bắc. 
- Tại TP. Đà Nẵng : 78 Pasteur ; 247 Hải Phòng. 
~ Tại TP. Hỗ Chí Minh :_ 104 Mai Thị Lựu ; 2A Đinh Tiên Hoàng, Quận Ì ; 
240 Trần Bình Trọng ; 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. 
~ Tại TP. Cần Thơ : 5/5 Đường 30/4. 
~ Tại Website bán sách trực tuyên : www.sach24.vn 


llll : 


8'934994 ° 022903 tu Giá: 12.600đ 


Website: www.nxbgd.vn 


